H.T. THÍCH THANH TỪ 


LUẬN TỔI THƯỢNG 
THỪA 


LỜI DỊCH GIÁ 


Tập luận này có ba phần : Phần đầu là của Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn, phần thứ hai và thứ ba là của Thiền sư 
Hoàng Bá. Phần đầu hẳn là tên “TỐI THƯỢNG THỪA 
LUẬN”, phần thỨ hai tên “TRUYỀN TÂM PHÁP 
YẾU”, phần thỨ ba tên “HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ 
THIỀN SƯ UYỂN LĂNG LỤC”. Hai phần sau do 
Thiền sư Hoàng Bá nói ra, ông cư sĩ Bùi Hưu ghi chép 
lại. Rốt sau là tiểu sử Thiền sư Hoàng Bá. 


Hoàng Bá là cháu bốn đời của ngũ tổ (Hoàng Bá 
là đệ tử Bá Trượng, Bá trượng là đệ tử (Mã Tổ, Mã tổ là 
đệ tử Hoài Nhượng, Hoài Nhượng là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng). 
Tuy ông cháu cách xa nhưng về truyền tâm ấn vẫn 
không thay đổi. Ngũ Tổ dạy “giữ chơn tâm” thì Ngài 
Hoàng Bá dạy “tin tâm này là Phật”. Ngộ chơn tâm là 
chơn Phật, chứng chơn tâm viên mãn là quả Phật. Giữ 
chơn tâm tức là tin mình có chơn Phật, hằng sống với 
chơn tâm, tất cả vọng tưởng đều lắng sạch, tức là viên 
mãn quả Phật. Vì thế, dù tên “Tối thượng thừa luận” 
hay “Truyền tâm pháp yếu” vẫn dạy người ngộ chơn 
tâm, sống với chơn tâm. Cho nên, tôi ghép cả ba phần 
lại mà chỈ để một tên là “Luận tối thượng thừa”. 


Ngũ tổ bảo “Giữ chơn tâm”, chúng ta đừng lầm 


cố kềm hãm tâm mình đến tiêu ma trở thành như cây 
như gỗ. Giữ chơn tâm, nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần mà không để tâm chạy theo phân biệt trần cảnh. 
Tâm chạy theo phân biệt trần cẳnh là vọng tâm, không 
khởi tâm chạy theo trần cảnh, chỉ hằng biết cảnh mà 
không phân biệt là chơn tâm, vọng tâm và chơn tâm 
không xa, chỉ một phen hồi đầu là giác (Hồi đầu thị 
ngạn), đừng tìm kiếm, đừng cầu cạnh bên ngoài. Nếu vị 
nào không ngỘ chơn tâm để tu hành, nên đọc kinh Lăng 
Nghiêm từ quyển một đến quyển tư thật kỹ, lâu ngày có 
thể thầm hội. 

Tôi thầm nguyện cho quí đọc giả khế hội chơn 
tâm, để thấy Phật pháp Đại thừa là viên ngọc vô giá để 
tu hành đến thành Phật quả. 


Pháp Lạc Thất 
Đầu hạ năm 2513 PL 1969 TL 
THÍCH THANH TỪ 


LUẬN TỐI THƯỢNG THỪA 


Người muốn tiến đến đạo Thánh hiểu ngộ chơn 
tâm (Thiền tông) cần phải luận rõ về “tu tâm”. Nếu 
không gìn giữ tâm thanh tịnh thì tất cả hạnh không do 


đâu nhận thấy. Mong các thiện tri thức có biên chép, 
dụng tâm đừng để sai lạc, e làm lầm những người sau. 


Phàm người tu cần phải biết bản thể, chính nơi 
thân tâm này xưa nay thanh tịnh, không sanh không diỆt, 
không có phân biỆt, tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn là 
Bổn Sư, vượt hơn niệm mười phương Chư Phật. 

Hỏi : Làm sao biết tâm mình xưa nay thanh tịnh 2 

Đáp : Kinh Thập Địa nói : “Trong thân chúng sanh 
có Phật tánh Kim Cang”. Ví như mặt trời tròn đầy sáng 
suốt rộng lớn không ngăn mé. ChỉỈ vì bị mây đen ngũ ấm 
che đậy, như ngọn đèn để trong bình, ánh sáng không 
thể chiếu soi. Thí như thế gian tám hướng mây mù đều 
dậy, khắp nơi đều tối tăm. Mặt trời đâu có tàn hoại, tại 
sao không có ánh sáng ? Ánh sáng nguyên không hoại, vì 
bị mây mù che. Tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh 
cũng như thế. Chỉ vì bị mây đen vin theo vọng niệm 
phiền não và các kiến chấp che đậy. Nếu hay giỮ tâm 
lắng lặng, vọng niệm không sanh thì pháp Niết bàn tự 
nhiên hiển hiện. Cho nên biết, tâm mình xưa nay thanh 
tịnh. 

Hỏi : Làm sao biết tâm mình xưa nay không sanh 
diệt 2 


Đáp : Kinh Duy Ma nói : “NhƯ không có sanh, 


như không có diệt”. Như là chơn như Phật tánh tự tánh 
thanh tịnh. Thanh tịnh là nguồn của tâm. Chơn như vốn 
không từ duyên sanh. Lại nói : “Tất cả chúng sanh đều 
Như, các Hiền Thánh cũng Như”. Tất cả chúng sanh là 
chúng ta vậy. Các Hiền Thánh tức là Chư Phật vậy. 
Danh tướng tuy khác, chơn như pháp tánh trong thân 
đều đồng. Không sanh không diệt nên nói đều “NhƯ”. 
Thế là biết tâm mình xưa nay không sanh không diỆt. 

Hỏi : Sao gọi tâm mình là Bổn Sư ? 

Đáp : Chơn tâm này tự nhiên mà có, không từ 
ngoài đến, không ràng buộc trong ba đời (quá khứ, vị lai, 
hiện tại), chỗ chí thân không gì hơn tự giữ tâm này. Nếu 
người biết giữ tâm, giữ tâm ắt đến bờ kia. Người mê 
tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ (địa ngục, ngạ quỞ, súc 
sanh). Chư Phật ba đời đều lấy tâm làm Bổn Sư. Luận 
nói : “Rõ ràng giữ tâm thì vọng niệm không khởi, tức là 
vô sanh”. Cho nên biết tâm là Bổn Sư. 

Hỏi : Sao nói tâm mình vượt hơn niệm các Đức 
Phật ? 

Đáp : Thường niệm các Đức Phật chẳng khỏi 
sanh tử, giữ bổn tâm mình thì đến bờ kia. Kinh Kim 
Cang nói : “Nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, 
người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai”. Cho 


nên nói “øiữ chơn tâm này vượt hơn niệm các ĐứỨc 


Phật”. Vượt hơn chỉỈ là lời nói nhằm vào sự tu hành và 
khuyên người, kỳ thật quả thế cứu cánh không hai. 

Hỏi : Chúng sanh cùng Phật về chơn thể đã đồng, 
tại sao Chư Phật không sanh không diỆt, thọ vô lượng 
khoái lạc tự tại không ngại, chúng sanh chúng ta đọa 
trong sanh tử chịu các thứ khổ ? 

Đáp : Chư Phật mười phương ngỘ đạt pháp tánh, 
đều tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm, vọng tưởng 
không sanh, chánh niện không mất, tâm ngã sở diệt, nên 
được không thọ sanh tử. Không sanh tử nên rốt ráo vắng 
lặng, cho nên muôn cái vui đầy đủ. Tất cả chúng sanh 
mê chơn tánh, không biết gốc tâm, các thứ vọng duyên, 
không tu chánh niệm nên tâm yêu ghét dấy khởi. Do yêu 
ghét nên hồ tâm bị bể chảy, hồ tâm bị bể chẩy nên có 
sanh tử, có sanh tử thì các khổ đều hiện. Kinh Tâm 
VưƯƠng nói : “Chơn như Phật tánh lặn trong biển sáu 
thức thấy biết, chìm đắm sanh tử không được giải 
thoát”. Cố gắng lãnh hội chỗ ấy, giữ chơn tâm thì vọng 
niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tự nhiên cùng Phật 
bình đẳng không hai. 

Hỏi : Chơn như Phật tánh đồng một không hai, 
nếu mê lẽ ra đồng mê, ngỘ lễ ra đồng ngỘ, tại sao Phật 
giác ngộ bản tánh, chúng sanh thì mờ tối, nhơn đâu như 
vậy 2 


Đáp : TỪ đây về trước là vào phần bất tư nghì 
(không nghĩ bàn), không phải chỗ phàm phu đến. Biết 
tâm nên ngỘ, mất tánh nên mê, duyên hiệp liền hiệp, nói 
không thể định, chỈ tin quả quyết gìn giữ tâm mình. 
Kinh Duy Ma nói : “Không tự tánh, không tha tánh, pháp 
xưa không sanh, nay cũng không diệt, ngộ pháp này liền 
ha hai bên vào trí vô phân biệt”. Nếu người hiểu được 
nghĩa này, chỈ khi tu biết được pháp yếu giữ tâm là bậc 
nhất. Ở đây nói giữ tâm là cội gốc của Niết bàn, là yếu 
môn vào đạo, là tông cỦa mười hai bộ kinh, là Tổ của 
Chư Phật ba đời. 

Hỏi : Sao biết giữ chơn tâm là cội gốc Niết bàn ? 

Đáp : Thể của Niết Bàn là vắng lặng vô vi an lạc. 
Tâm ta đã là chơn như, vọng tưởng thì đoạn; vì đoạn 
vọng tưởng nên đủ chánh niệm; vì đủ chánh niệm nên 
trí tịch chiếu sanh; vì trí tịch chiếu sanh nên đạt tột pháp 
tánh; vì đạt tột pháp tánh nên được Niết bàn. Cho nên 
biết giỮ chơn tâm mình là cội gốc Niết Bàn. 

Hỏi : Sao biết giữ chơn tâm là yếu môn vào đạo ? 

Đáp : Cho đến đưa một tay lên, lấy móng tay vẽ 
hình tượng Phật, hoặc tạo công đức như cát sông Hằng, 
chỉ là Phật vì giáo hóa chúng sanh không trí huệ, tạo 
nghiệp được quả báo thù thắng ở đời sau và gây nhơn 
thấy Phật. Nếu người mong sớm thành Phật nên giữ 


chơn tâm. Trong ba đời, chư Phật nhiều vô lượng vô 
biên, nếu có một vị không giỮ chơn tâm mà thành Phật, 
hoàn toàn vô lý. Cho nên kinh nói : “Cột tâm một chỗ, 
không việc gì chẳng xong”. Thế nên biết giữ chơn tâm 
là yếu môn vào đạo. 

Hỏi : Sao biết giữ chơn tâm là tông của mười hai 
bộ Kinh 2 

Đáp : Ở trong tất cả Kinh, Như Lai nói tất cả tội 
phước, tất cả nhân duyên quả báo, dẫn tất cả núi sông, 
quả đất, cỏ cây, v.v... các thứ tạp vật, đề ra thí dụ nhiêu 
vô lượng vô biên, hoặc hiện thần thông vô lượng các 
thứ biến hóa, chỈ là Phật vì giáo hóa chúng sanh không 
trí huệ các thỨ tâm dục, tâm hành muôn vàn sai khác. 
Thế nên biết, Như Lai tùy cửa tâm kia dẫn vào Nhất 
thừa. Chúng ta đã thể nhận Phật tánh củỦa chúng sanh 
xưa nay thanh tịnh, như mặt trời bị mây che. Chỉ cốt rõ 
ràng giữ chơn tâm, mây vọng niệm hết, mặt trời trí huệ 
liền hiện. Đâu cần học nhiều những cái thấy biết bị khổ 
sanh tử, tất cả nghĩa lý và việc trong ba đời. Ví như lau 
gương, bụi hết, ánh sáng tự nhiên hiện. Nay Ở trong tâm 
vô minh mà học được, trọn không kham. Nếu hay rõ 
ràng không mất chánh niệm, trong tâm vô vi học được, 
ấy là chơn học. Tuy nói chơn học trọn không có chỗ 
học. Vì cớ sao ? Vì ta và Niết bàn cả hai đều không. Lại 


không hai, không một nên không có chỗ học. Pháp tánh 
tuy không, cần phải rõ ràng giữ chơn tâm. Vì để vọng 
niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Kinh Niết bàn nói : 
“Người biết Phật không nói pháp, ấy gọi là đa văn đầy 
đủ”. Nên biết, giữ chơn tâm là tông của mười hai bộ 
kinh. 

Hỏi : Sao biết giữ chơn tâm là Tổ của chư Phật 
ba đời ? 

Đáp : Chư Phật ba đời đều từ trong tâm tánh 
sanh. Trước do giữ chơn tâm, vọng niệm không sanh, 
tâm ngã sở diệt sau mới được thành Phật. Cho nên biết 
giữ chơn tâm là Tổ của chư Phật ba đời. 


Từ đây trở lên bốn câu vẫn đáp, nếu muốn nói 
rộng thì vô cùng. Nay tôi mong ông được tự biết bản 
tâm là Phật, nên ân cần khuyên ông ngàn kinh muôn luận 
không hơn giữ chơn tâm, đó là pháp yếu vậy. Tôi cố 
gắng đem kinh Pháp Hoa chỈ cho ông, những vật đại xa, 
bảo thành, minh châu, diệu dược, ... ông tự không nhận, 
không uống thì nghèo khổ, làm sao hội được. Vọng 
niệm không sanh, tâm ngã sở diệt thì tất cả công đức tự 
nhiên viên mãn. không nhờ cầu bên ngoài mà vào biển 
khổ sanh tử. Ở tất cả chỗ chánh niệm xét tâm, chớ thích 
cái vui hiện tại mà gieo thống khổ đời sau, dối mình dối 
người không thoát khỏi sanh tỬ. Cố gắng ! Cố gắng ! 


Nay tuy vô thường, chung gieo cái nhân thành Phật ở 
đời sau. Chớ để ba thời qua suông luống mất công phu. 
Kính nói : “Thường Ở trong địa ngục như dạo hoa viên, 
tại các đường ác như nhà cửa của mình”. Chúng sanh 
chúng ta ngày nay như thế, không biết kinh sợ kể giết 
người (Vô thường), trọn không có tâm vượt ra. Lạ thay 
! Khổ thay ! 

Nếu có kể mới học tọa thiền y kinh quán Vô 
Lượng Thọ ngồi ngay thắng chánh niệm, nhắm mắt 
ngậm miệng, tâm nhìn thẳng đến trước tùy ý xa gần, 
một ngày tưởng giữ chơn tâm, niệm niệm chớ trụ. Khéo 
điều hòa hơi thở, chớ để chợt thô chợt tế dễ khiến 
ngƯời thành bệnh. Ban đêm giờ ngồi thiền, hoặc thấy 
tất cả cảnh giới thiện ác, hoặc nhập các tam muỘi xanh, 
vàng, đỎ, trắng, ..... hoặc thấy thân phát ra hào quang 
sáng lớn, hoặc thấy thân tướng Phật, hoặc thấy các thứ 
biến hóa, chỈ biết nhiếp tâm chớ nên đắm trước, thảy 
đều là không, do vọng tưởng mà thấy vậy. Kinh nói : 
“Cõi nước mười phương đều như hư không, ba cõi hư 
dối chỈ là một tâm làm ra”. Nếu không được định, không 
thấy tất cả cảnh giới, cũng không nên lấy làm lạ, chỉ 
nên trong đi đỨng ngồi nằm thường rõ ràng giữ chơn 
tâm. Hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở 
diệt, tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình. Chư 


Phật sở dĩ nói rộng như thế, nhiều lời dạy bảo, thí dụ, 
chỉ vì chúng sanh hạnh hạnh không đồng nên khiến có 
giáo môn sai biệt. Kỳ thực tám muôn bốn ngàn pháp 
môn, vị thể cỦa hàng Tam thừa vào đạo, hạnh tâm của 
bảy mươi hai vị Hiền, chẳng qua tâm mình là gốc. Nếu 
người hay tự biết bẳn tâm, niệm niệm mài luyện chớ 
trụ, tức tự thấy Phật tánh. Trong mỗi niệm thường cúng 
dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp 
mưƯời phương, mỗi niệm thường chuyển mười hai bộ 
kinh. Nếu người rõ được nguồn tâm này thì tất cả tâm 
nghĩa tự hiện, tất cả nguyện đầy đủ, tất cả hạnh viên 
mãn, tất cả đều xong, không còn thọ thân sau. Hội được 
thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, bổ thân này 
rồi nhất định được vô sanh không thể nghĩ bàn. Cố gắng 
! Không gì lớn bằng. Lời nói chân thật không dối như 
thế rất khó được nghe. Trong số chúng nhiều bằng cát 
sông Hằng, đâu bằng có một người nghe mà hay thực 
hành. Trong số kiếp Ức-xoa(Nghĩa là lấy một ức năm 
làm một kiếp, ý nói thời gian rất dài.) ít có được một người 
thực hành đến cứu cánh, Khéo khéo tự an tự tịnh, khéo 
điều các căn, xem thấu nguồn tâm hằng khiến soi sáng 
thanh tịnh, chớ để tâm vô ký sanh. 
Hỏi : Sao gọi là tâm vô ký ? 


Đáp : Những người nhiếp tâm vì không duyên 


cảnh bên ngoài nên tâm thô tạm dừng chút ít; bên trong 
khi luyện chơn tâm. Tâm chưa được thanh tịnh, trong đi 
đứng ngồi nằm thường để ý xem tâm, vẫn chưa có thể 
rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm, ấy gọi là tâm vô 
ký. Cũng là tâm lậu, vẫn không thoát khỏi bệnh lớn sanh 
tử. 

Huống là người trọn không giữ tâm, người ấy 
chìm đắm trong biển khổ sanh tử, biết ngày nào được ra 
? Thật đáng thương ! Cố gắng ! Cố gắng ! Kinh nói : 
“Chúng sanh nếu trong không phát lòng thành, nơi ba 
đời, dù có gặp chư Phật như số cát sông Hằng cũng 
không làm được gì”. Kinh nói : “Chúng sanh biết tâm tự 
độ, Phật không thể độ chúng sanh”. Nếu Phật hay độ, 
thời quá khứ chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, cớ 
sao chúng ta không thành Phật ? Chỉ vì ở trong không tự 
phát lòng thành, nên phải đắm chìm trong biển khổ. Cố 
gắng ! Cố gắng ! Cấp thiết cầu bản tâm, chớ để vọng 
lậu. 

Quá khỨ không biết, đã qua cũng chẳng làm gì 
kịp. Nay thân hiện tại được nghe diệu pháp, khuyên 
nhau rành rẽ hiểu rõ lời này, rõ biết giữ tâm là đạo thứ 
nhất, mà không chịu phát tâm chí thành cầu nguyện 
thành Phật thọ vô lượng tự tại khoái lạc, cỨ mãi chạy 
theo thế tục, tham cầu danh lợi, đời sau đọa trong địa 


ngục lớn chịu các thỨ khổ não, đem cái gì thay thế ? 
Làm sao ? Làm sao ? Cố gắng ! Cố gắng ! Chỉ hay mặc 
áo rách, ăn cơm hẩm, rõ ràng giỮ chơn tâm, giả vờ 
người ngu không hiểu lời nói, ít tổn khí lực mà được 
hiệu dụng, ấy là người đại tinh tấn. 

Người thế gian mê lầm không hiểu lý này, trong 
tâm vô minh làm nhiều việc gian khổ tu các tướng lành, 
mong đƯỢc giải thoát mà trở lại sanh tử. Nếu người rõ 
ràng không mất chánh niệm mà cứu đỘ chúng sanh, ấy là 
Bồ Tát hữu lực, nói tha thiết với các ông : “Giữ tâm là 
bậc nhất”, nếu không siêng năng giữ tâm, thật là người 
quá ngu. Chẳng những một đời hiện tại chịu khổ, mà 
còn muôn kiếp sau này mang họa. Không biết lời gì để 
dặn dò ông, nầy : bát phong(Bát phong : Lợi, suy, hủy 
nhục, đề cao, khen, chê, khổ, vui.) thổi chẳng động, thật 
là núi trân bảo vậy ... Nếu người biết quả thể, đối với 
vạn cảnh khởi tác dụng như hằng sa, biện luận như 
lưu, hợp bệnh cho thuốc, mà hay vọng niệm không sanh, 
tâm ngã sở diệt, thật là bậc đại trượng phu xuất thế, khi 
Như Lai còn tại thế khen ngợi không dứt. Tôi nói lời 
này là chí tâm khuyên ông : “Không sanh vọng niệm, tâm 
ngã sở diệt”, ấy là kể xuất thế vậy. 

Hỏi : Thế nào là tâm ngã sở diệt ? 


Đáp : Là có một chút tâm cho ta hơn người, tự 


nghĩ ta hay như thế, vì tâm ngã sở ấy là bệnh trong Niết 
bàn. Kinh Niết bàn nói : “Thí như hư không hay dung 
vạn vật, mà hư không này không tự nghĩ ta hay hàm 
dung như thế”. Thí dụ này để nói tâm ngã sỞ diệt tiến 
vào Kim Cang Tam MuỘi. 

Hỏi : Các người tu cầu chơn thường vắng lặng, 
chỉ ưa cái thiện thô vô thường ở thế gian, không ưu cái 
thiện diệu là nghĩa đế thứ nhất chơn thường, lý này 
chưa thấy. ChỈ thấy người muốn phát tâm duyên nghĩa, 
bèn lo; tâm xét biết khởi lên là tâm lậu; muốn quên tâm 
thì tụ nơi mờ mịt vô minh, lại không hợp lý; muốn 
không dừng tâm, không duyên nghĩa, tức là ác-thủ- 
không, tuy thọ thân người mà làm hạnh súc sanh. Khi 
ấy, không có phương tiện định huệ, không thể hiểu rõ 
thấy được Phật tánh, chính là chỗ người tu chìm đắm. 
Nếu vì chỈỉ dạy vượt đến vô dư Niết bàn, xin chỈ cho 
chơn tâm ? 

Đáp : Hội thì lòng tin đầy đủ, chí nguyện thành 
tựu, tâm an ổn yên lặng. Lại một lần nữa dạy ông khéo 
tự thân tâm yên lặng, tất cả không duyên theo cái gì, 
ngồi ngay thẳng chánh niệm, khéo điều hòa hơi thở, xét 
lại tâm này không ở trong, không ở ngoài, không Ở 
khoảng giữa, an ổn như như, quán được yên lặng thuần 
thục thì thấy rõ dòng tâm thức này trôi chảy như dòng 


nước, sóng nắng liên tục chẳng dừng. Khi thấy thức 
này chỉ là không Ở trong, không Ở ngoài, an ổn như như, 
quán được yên lặng thuần thục thì xoay lại tiêu dung 
lóng đứng rỗng lặng, thức trôi chảy này nhẹ nhàng tự 
diệt. Diệt được thức này rồi là diệt được cái chướng 
hoặc trong chúng Bồ Tát bậc Thập địa. Thức này diệt 
rồi tâm kia liền lóng lặng trong sạch sáng sỦa an lành, 
tôi không thể nói hết tình trạng của nó. Ông muốn biết 
rõ lấy kinh Niết bàn trong quyển thứ ba, phẩm Kim 
Cang Thân và Kinh Duy Ma quyển thứ ba, phẩm Kiến A 
Súc Phật, tâm chín chắn thong thả xem xét thật kỹ sẽ 
thấy. Nếu người này trải lâu thật được thuần thục hay 
khi đi đứng ngồi nằm và đối với ngũ dục, bát phong 
không mất tâm ấy, người đó hạnh thanh bạch đã lập, 
việc làm đã xong, cứu cánh không thọ thân sanh tỬ. 
(Ngũ dục là sắc, thinh, hương, vị, xúc). Đây là người tu 
mài luyện Phật tánh. Chớ lẫy làm lạ thân này sao không 
được tự tại ? Kinh nói : “Thế gian chỗ không có Phật 
trụ, Bồ Tát không được hiệu dụng, cốt thoát khổi báo 
thân này. Chúng sanh đời quá khỨ căn cơ lợi độn không 
thể phán xét. Bâïc thượng thì trong khoảng một niệm. 
Bậc hạ thì vô lượng kiếp. Nếu khi có lực, tùy tánh 
chúng sanh khởi thiện căn Bồ Tát, tự lợi lợi tha, trang 
nghiêm cõi Phật, cần phải hiểu rõ tứ y(Tứ y : 1. Y pháp 


bất y nhơn. 2. Y nghĩa bất y ngữ. 3. Y trí bất y thức. 4. Y liễu 
nghĩa bất y bất liễu nghĩa.) mới cùng tột tướng thật. Nếu y 
văn chấp thì mất chơn tông. Các Tỳ kheo ! Các ông học 
xuất gia tu hành, xuất gia là ra khỏi ngục sanh tử, ấy gọi 
là xuất gia. Chánh niệm đầy đủ tu hành được thành, cho 
đến cắt từng mảnh thân này, khi mạng sắp hết cũng 
không mất chánh niệm, liền được thành Phật”. 


ĐỆ tử (Luận chủ tự xưng) từ trước đến đây biên 
tập luận này, thẳng do tín tâm y văn nhận nghĩa nói như 
thế, thật không phải rõ ràng chứng biết, nếu có trái 
Thánh lý xin sám hối trừ diệt. Nếu hợp với Phật đạo, 
hồi hướng cho chúng sanh nguyện đều biết bẳn tâm 
nhất thời thành Phật. Người nghe cố gắng sau này sẽ 
thành Phật, nguyện hiện tiền độ môn đồ của tôi. 

Hỏi : Luận này từ đầu đến cuối đều hiển bày tâm 
mình là đạo, chưa hiểu trong hai môn quả, hạnh nhiếp 
thuộc môn nào ? 

Đáp : Luận này hiển bày Nhất thừa làm tông, 
nhưng chí ý nó là tại đường mê, hiểu thì tự khỏi sanh 
tử, mới hay đỘ người, nói thẳng tự lợi, không nói lợi 
tha, nhiếp thuộc về hạnh môn. 

Nếu có người y văn tu hành thì hiện đời thành 
Phật. Nếu tôi nói dối ông thì đời sau sẽ đọa trong mười 


tám địa ngục, chỉ trời đất mà thề vậy. Nếu không tin tôi 
thì đời đời bị hổ lang ăn. 


TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU TỰA 


Có vị Đại Thiền Sư pháp hiệu Hy Vận ở dưới 
ngọn Thứu Phong, núi Hoàng Bá huyện Cao An, Hồng 
Châu. Ngài là đích tôn (cháu lớn) của Tào Khê Lục Tổ, 
là pháp điệt (con cháu) của Bách Trượng, Tây Đường. 
Ngài riêng mang ấn Tối Thượng Thừa, rời văn tự, chỉ 
truyền dạy một tâm, không có pháp gì khác, tâm thể 
cũng không, muôn duyên đều lặng, như mặt trời lên trên 
hư không, sáng suốt chiếu soi không có một mắy bụi. 
Người chứng đó, không mới cũ, không sâu cạn. Người 
nói đó, không lập nghĩa giải, không lập tông chủ, không 
mở cửa nẽo, thẳng đó là phải, động niệm liền trái, nhiên 
hậu mới là bổn Phật. Cho nên, lời nói kia rất gọn, lý ấy 
chỉ thẳng, đạo cao vót, hạnh này riêng biỆt. 

Học giả bốn phương trông núi này đua nhau đến, 
nhìn thấy tướng là ngỘ, hải chúng (số chúng đông) tới 
lui thường hơn ngàn ngƯờỜi. 


Hội Xương năm thứ hai (842 TL), tôi trấn nhậm 
Chung Lăng (Hồng Châu) đích thân lên núi rước Ngài 
đến bổn châu, nghỈ ở chùa Long Hưng, sớm chiều hồi 
đạo. Đại Trung năm thứ hai (§48 TL), tôi đổi đến Uyên 
Lăng (Tuyên Châu) cũng đi lễ thỉnh Ngài đến sở bộ an 
cư ở chùa Khai Nguyên. Tôi sớm chiều đến thọ pháp, 
trở về ghi lại mười phần được một hai, đeo làm tâm ấn 
không dám bày ra. Nay sợ e tinh nghĩa nhập thần đời sau 
không được nghe, bèn trao nó cho môn hạ (đệ tử) tăng 
Đại Châu, Pháp Kiến trở về núi xưa chùa Quảng 
Đường, hỏi Trưởng lão pháp chúng những ngày trước 
gần gũi được nghe, đồng khác thế nào. 

Hà Đông 

Bùi Hưu 


PHÁP YẾU TRUYỀN TÂM 


THIỀN SƯ ĐOẠN TẾ NÚI HOÀNG 
BÁ 


Sư bảo Hưu rằng : 


Chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, 
không có pháp riêng. Tâm này từ vô thủy đến nay không 
từng sanh không tỪng diệt, không xanh không vàng, 
không hình không tướng, không thuộc có không, không 
kể mới cũ, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng lớn chẳng nhỏ, 
vƯợt qua tất cả hạn lượng danh ngôn dấu vết đối đãi, 
chính thẳng đó là phải, động niệm liền trái. Ví như hư 
không không có giới hạn, không thể đo lường. Duy một 
tâm này tức là Phật. Phật cùng chúng sanh không riêng 
khác. Chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài, càng 
cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, đem tâm bắt tâm, 
mãn đời cùng kiếp trọn không thể được. Họ chẳng biết, 
dứt nghĩ quên tính, Phật tự hiện tiền. Tâm này tức là 
Phật, Phật tức là chúng sanh. Khi làm chúng sanh tâm 
này không giảm, khi làm chư Phật tâm này không thêm, 
cho đến lục độ vạn hạnh công đức như hà sa tự sẵn đầy 
đủ, chẳng nhờ tu mà thêm, gặp duyên liền thi thố, duyên 
dứt liền vắng lặng. Nếu người không quyết định tin tâm 
này là Phật, chấp tướng tu hành để cầu được công dụng 
đều vọng tưởng, cùng đạo trái nhau. Tâm này tức là 
Phật lại không có Phật khác, cũng không có tâm khác. 


Tâm này sáng sạch ví như hư không, không có 
một điểm tướng mạo, khởi tâm động niệm liền trái pháp 


thể, tức là chấp tướng. Từ vô thỦy đến nay không có 
Phật chấp tướng. Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành 
Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật 
thứ lớp. Chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có 
thể được, đây tức là chơn Phật. Phật cùng chúng sanh 
một tâm không khác. Ví như hư không, không xen lẫn, 
không hư hoại. Như vầng mặt trời soi bốn phương 
thiên hạ. Khi mặt trời lên ánh sáng chiếu khắp cả thiên 
hạ, hư không không từng sáng; Khi mặt trời lặn, bóng 
tối che trùm thiên hạ, hư không không từng tối. Cảnh tối 
sáng tự đuổi cướp nhau, tánh hư không rỗng lặng chẳng 
đổi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế. Nếu xem 
Phật thấy tướng giải thoát thanh tịnh, sáng suốt, xem 
chúng sanh thấy tướng nhơ bẩn, tối tăm, người thấy 
biết như vậy trải qua số kiếp hà sa trọn không được Bồ 
Đề, vì chấp tướng vậy. 


ChỈ một tâm này, trọn không có pháp bằng hạt 
bụi nhỏ có thể được, tức tâm là Phật. Như nay người 
học đạo không ngỘ tâm thể này bèn Ở trên tâm sanh tâm, 
hướng ra ngoài cầu Phật, chấp tướng tu hành đều là 
pháp ác, chẳng phải đạo Bồ đề. Cúng dường chư Phật 
mười phương không bằng cúng dường một đạo nhân vô 
tâm. tại sao ? Vì người vô tâm là không tất cả tâm, thể 
như như, trong như cây đá không động không lay, ngoài 


như hư không chẳng bít chẳng ngại, không năng sở, 
không chỗ nơi, không tướng mạo, không được mất, 
người thú hướng mà không dám vào pháp này, sợ lạc 
vào không, không có chỗ nơi nương tựa, trông thấy mé 
rồi thối lui. 

So sánh để tìm thấy biết rộng. Sở dĩ người thấy 
biết như lông, người ngỘ đạo như sừng, Văn Thù xứng 
lý, Phổ Hiền xứng hạnh. Lý là lý chơn không vô ngại. 
Hạnh là hạnh lìa tướng không cùng. Quan Âm xứng đại 
từ, Thế Chí xứng đại bi, Duy Ma là Tịnh Danh. Tịnh là 
tánh, danh là tướng. Tánh tướng không khác nên hiệu là 
Tịnh Danh. Các vị Đại Bồ Tát tiêu biểu nơi người đều 
sẵn có, không rời một tâm, ngộ đó tức phải. Nay người 
học đạo không hướng trong tâm mình mà ngỘ, bèn ở 
ngoài tâm chấp tướng theo cảnh đều trái với đạo. Cát 
sông Hằng, Phật nói là cát, chư Phật, Bồ Tát, Thích 
Phạm, chư Thiên đạp giẫm đi qua, cát cũng chẳng 
mừng: trâu, đê, trùng, kiến dày xéo lên trên, cát cũng 
chẳng giận. Trân bảo thơm tho, cát cũng chẳng tham; 
phân uế hôi thối, cát cũng chẳng ghét. Tâm này tức tâm 
mà không tâm, lìa tất cả tướng, chúng sanh chư Phật 
không có sai biệt, chỈỉ hay vô tâm liền là cỨu cánh. 
Người học đạo nếu không thể thẳng đó vô tâm thì nhiều 
kiếp tu hành trọn không thành đạo, bị công hạnh Tam 


thừa ràng buộc, không thể được giải thoát. 


Nhưng, chứỨng tâm này có nhanh chậm. Có người 
nghe pháp một niệm liền được vô tâm. Có người đến 
Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng mới 
được vô tâm. Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, lại 
không có thể tu, không có thể chứng, thật không sở đắc, 
chơn thật không dối. Người chỈỉ một niệm mà được, 
cùng người đến Thập địa mới được, công dụng tương 
đương, không có sâu cạn, chỉ là nhiều kiếp luống chịu 
khổ nhọc vậy. 


Tạo ác, tạo thiện đều là chấp tướng. Chấp tướng 
tạo ác luống chịu luân hồi; chấp tuớng tạo thiện luống 
chịu nhọc nhẳn, thảy đều không bằng một câu nói tự 
nhận được bổn pháp. Pháp này tức là tâm, ngoài tâm 
không có pháp. Tâm này tức là pháp, ngoài pháp không 
có tâm. Tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm, đem tâm cầu 
vô tâm, tâm trở lại thành hữu (có). Thầm khế hội mà 
thôi. DứỨt các nghĩ bàn, nên nói dứt đường ngôn ngữ, 
diệt chỗ tâm hành. Tâm này là cội nguồn thanh tịnh. 
Phật và người đều có. Các loài bò bay máy cựa cùng 
chư Phật, Bồ Tát một thể không khác. ChỈ vì vọng 
tưởng phân biệt tạo các thứ nghiệp. Trên quả Phật sẵn 
có, thật không một vật, rỗng suốt vắng lặng sáng sủa, 
nhiệm màu an lạc. Phải sâu tự ngộ nhập, thẳng đó là 


phải, tròn đầy sẵn đủ không có thiếu sót. 

Giả sử người tinh tẫn tu hành trải qua ba vô số 
kiếp, qua các địa vị], cùng người do một niệm chỨng 
được, chỉ là chứng cái sẵn có. Kỳ thực, trên Phật của 
mình không có thêm được một vật gì, xem lại công 
dụng nhiều kiếp thầy đều là việc làm trong mộng. Cho 
nên NhƯ Lai nói : “Ta đối với A-Nậu Bồ-Đề (Vô 
Thượng Chánh Giác) thật không có sở đắc, nếu có sở 
đắc, Đức Phật Nhiên Đăng ắt không thọ ký cho ta”. Lại 
nói : “Pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, ấy gọi là 
Bồ Đề”. Tức tâm bản nguyện thanh tịnh này, chúng 
sanh, chư Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không 
tướng, khắp cả mười phương thế giới, tất cả đều bình 
đẳng không có tướng ta và kia. Tâm bản nguyên thanh 
tịnh này thường tự tròn sáng soi khắp, mà người đời 
không ngộ, chỈ nhìn thấy cái nghe hiểu biết làm tâm, bị 
cái thấy nghe hiểu biết chê đậy, sở dĩ không thấy được 
bản thể tinh minh. 


Chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện. Như 
vầng mặt trời lên trên hư không soi sáng khắp mười 
phương không có chướng ngại. Người học đạo chỉ 
nhận cái thấy nghe hiểu biết động tác thi vi; không dẹp 
cái thấy nghe hiểu biết tức là con đường tâm bặt dứt 
không có lối vào. ChỈ nơi cái thấy nghe hiểu biết nhận 


bẳn tâm. Song bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu 
biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết. Cốt yếu là 
chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết khởi phân biệt, cũng 
chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm, cũng 
chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết tìm tâm, cũng chớ bỏ cái 
thấy nghe hiểu biết mà nhận pháp. Không tức, không ly, 
không trụ, không trước, tung hoành tự tại đều là đạo 


tràng. 


Người đời nghe nói “Chư Phật đều truyền tâm 
pháp”, cho là trên tâm riêng có một pháp có thể chứng, 
có thể thủ, bèn đem tâm tìm pháp. Họ không biết tâm 
tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm lại cầu 
tâm, trải ngàn muôn kiếp lại không có ngày được. Đâu 
bằng chính nơi đó vô tâm, tức là bổn pháp. Như người 
lực sĩ quên hạt châu trên trán, hướng ra ngoài tìm kiếm, 
chạy khắp mười phương trọn không thể được. Người 
trí chỈ cho, liền đó tự thấy bản châu như cũ. Người học 
đạo mê bản tâm mình không nhận là Phật, bèn hướng ra 
ngoài tìm cầu khởi công dụng hạnh, y thứ lớp chứng, 
nhiều kiếp cần cầu hằng không thành đạo. Không bằng 
thẳng đó vô tâm, quyết định biết tất cả pháp vốn không 
sở hữu, cũng không sở đắc, không y không trụ, không 
năng không sở, không động vọng niệm, liền chứng Bồ 
đề. Đến khi chứng đạo, chỉ là chứng bản tâm, Phật 


nhiều kiếp dụng công đều là tu suông, như lực sĩ khi 
được châu chỈ được hạt châu sẵn trên trán, không quan 
hệ gì sức chạy ra ngoài tìm cầu. Cho nên Phật nói : “Ta 
đối A-Nậu Bồ-Đề thật không sở đắc”. Sợ e người 
không tin nên dẫn ngũ nhãn đã thấy, năm câu đã nói, 
chơn thật không dối là đệ nhất nghĩa đế. 


Người học đạo chớ nghi tứ đại làm thân, tứ đại 
không ngã (không thường còn và làm chỦ), ngã cũng 
không chủ, cho nên biết thân này không ngã cũng không 
chủ. Chớ nghi năm ẫm làm tâm, năm ấm không ngã 
cũng không chủ, cho nên tâm này không ngã cũng không 
chủ. Sáu căn, sáu trần, sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng 
lại như vậy. Mười tám giới đã không thì tất cả đều 
không, chỈ có bản tâm thênh thang trong sạch. 

Có thức thực, có trí thực. Thân tứ đại là bệnh ghể 
đói, tùy thuận nuôi dưỡng không sanh tham đắm, gọi là 
trí thực. Buông lung ý, chấp mùi vị vọng sanh phân biệt, 
chỉ cầu món ngon không sanh nhàm chán, gọi là thức 
thực. 


Thinh văn là nhơn tiếng được ngỘ, nên gọi là 
Thinh văn. Bởi không rõ tự tâm, nên trên lời dạy sanh 
hiểu biết, hoặc nhơn thần thông, hoặc nhơn tướng tốt, 
ngôn ngữ vận động, nghe có Bồ đề Niết bàn tu hành trải 


qua ba vô số kiếp mới thành Phật đạo, đều thuộc đạo 
Thinh văn, gọi đó là Thinh văn. Phật duy chỉ thẳng 
chóng rõ tự tâm xưa nay là Phật, không có một pháp có 
thể được, không có một hạnh có thể tu, đây là đạo vô 
thượng, đây là chơn như Phật. Người học đạo chỈ sợ 
một niệm có, tỨc cùng đạo ngăn cách, niệm niệm không 
tướng, niệm niệm vô vi, tức là Phật. Người học đạo 
nếu muốn thành Phật thì tất cả Phật pháp thảy đều 
không dụng học, chỈ học không cầu, không đắm trước. 
Không cầu tức tâm không sanh, không đắm trước tức 
tâm không diệt, không sanh không diệt tức là Phật. Tám 
muôn bốn ngàn pháp môn đối trị tấm muôn bốn ngàn 
phiền não, chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn. Vốn không tất 
cả pháp, la tức là pháp, người biết ha là Phật. Chỉ lìa 
tất cả phiền não là không pháp có thể được. 


Người học đạo muốn được biết yếu quyết thì 
chớ Ở trên tâm để một vật nói là Phật. Chơn pháp thân ví 
như hư không. Đây là dụ pháp thân tức hư không, hư 
không tức pháp thân. Người thường bảo pháp thân đầy 
khắp hư không, trong hư không gồm chứa pháp thân. 
Họ không biết pháp thân tức hư không, hư không tức 
pháp thân. Nếu quyết định nói có hư không thì hư không 
chẳng phải pháp thân. Nếu quyết định nói có pháp thân 
thì pháp thân chẳng phải hư không. Chớ khởi hiểu hư 


không thì hư không tức pháp thân. Chớ khởi hiểu pháp 
thân thì pháp thân tức hư không. Hư không cùng pháp 
thân không có tướng khác. Phật cùng chúng sanh không 
có tướng khác. Sanh tử cùng Niết bàn không có tướng 
khác. Phiền não cùng Bồ đề không có tướng khác. Lầa 
tất cả tướng tức là Phật. 

Phàm phu chấp cảnh, Đạo nhơn chấp tâm. Tâm 
cảnh cả hai đều quên mới là chơn pháp. Quên cảnh vẫn 
dễ, quên tâm rất khó. Người không dám quên tâm, sợ rơi 
vào chỗ không, không sờ mó đến. Không biết không vốn 
chẳng không, chỉ một chơn pháp giới. Tánh linh giác này 
từ vô thủy đến nay tuổi đồng với hư không, chưa từng 
sanh, chưa từng diệt, chưa từng có, chưa từng không, 
chưa tỪng uế, chưa từng tịnh, chưa từng ồn náo, chưa 
từng vắng lặng, chưa từng bé, chưa tỪng già, không chỗ 
nơi, không trong ngoài, không số lượng, không hình 
tướng, không sắc tượng, không âm thinh, không thể tìm, 
không thể cầu, không thể dùng trí huệ mà biết, không 
thể dùng ngôn ngữ mà nhận, không thể dùng cảnh vật 
mà hội, không thể dùng dụng công mà đến. Chư Phật, 
Bồ tát cùng tất cả hàm linh xuẩn động đồng tánh đại 
niết bàn này. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức 
là pháp. Một niệm lìa chơn đều là vọng tưởng. Không 
thể đem tâm lại tìm tâm, không thể đem Phật lại cầu 


Phật, không thể đem pháp lại cầu pháp. Người học đạo 
thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Nghĩ tâm tức là 
sai, lấy tâm truyền tâm đây là chánh kiến. Dè dặt chớ 
hướng ra ngoài, chạy theo cảnh, nhận cảnh làm tâm là 
nhận giặc làm con. Vì có tham, sân, si nên lập giới, định, 
huệ. Vốn không có phiền não thì đâu có bồ đề. Cho nên 
Tổ sư nói : “Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, ta 
không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp”. Trên bổn 
nguyên thanh tịnh Phật lại không để một vật. Ví như hư 
không, dù lấy trân bảo vô lượng để trang nghiêm, trọn 
không thể được. Phật tánh đồng hư không, dù lấy công 
đức trí huệ vô lượng để trang nghiêm, trọn không thể 
được. Chỉ mê bản tánh bèn không thấy vậy. Nói rằng 
“Pháp môn tâm địa” là muôn pháp đều y tâm này dựng 
lập, gặp cảnh tức có, không cảnh tức không, không thể 
trên tánh tịnh lại khởi biết cảnh. Nói định huệ là quán 
dụng thì rõ ràng vắng lặng tỉnh táo, thấy nghe hiểu biết 
đều phải. Trên cảnh khởi hiểu, tạm vì người trung hạ 
căn nói thì được. Nếu muốn thân chứng đều không thể 
khởi thấy hiểu như thế, toàn là cảnh pháp, có chỗ lặn 
mất thì lặn mất ắt có nơi. Chỉ đối tất cả pháp không 
khởi thấy có không, tức là thấy pháp. 


Từ Đại Sư Đạt Ma đến Trung Quốc chỈ nói một 
tâm, chỈ truyền một pháp. Lấy Phật truyền Phật chẳng 


nói Phật khác, lấy pháp truyền pháp, chẳng nói pháp 
khác. Pháp tức là pháp không thể nói, Phật tức là Phật 
không thể thỦ mới là tâm bẳn nguyên thanh tịnh vậy. 
Chỉ một việc này thật, có hai cái khác thì chẳng phải 
chơn. Bát nhã là huệ, huệ này tức là bổn tâm vô tướng. 
Phàm phu không đến đạo, chỈ buông lung sáu tình là đi 
trong sáu đạo. Người học đạo một niệm chấp sanh tử 
liền rơi vào ma đạo; một niệm khởi các kiến (các thứ 
thấy biết khác) liền rơi vào ngoại đạo, thấy có sanh tiến 
đến diệt liền rơi vào Thinh Văn đạo; chẳng thấy có 
sanh, chỉ thấy có diệt, liền rơi vào Duyên Giác đạo; 
không khởi cái thấy có hai, chẳng chán chẳng ưa, tất cả 
các pháp chỈ là một tâm, nhiên hậu mới là Phật thừa. 


Phàm phu đều theo cảnh sanh tâm, tâm bèn ưa 
chán. Nếu muốn không cảnh phải quên tâm ấy. Tâm 
quên tức là cảnh không, cảnh không tức là tâm diệt. Nếu 
không quên tâm mà chỈ trừ cảnh thì cảnh không thể trừ, 
càng thêm lăng xăng. Cho nên muôn pháp chỉ là tâm, tâm 
cũng không thể được, lại cầu cái gì ? Người học bát nhã 
không thấy một pháp có thể được, dứt ý nơi Tam thừa, 
chỉ một chơn thật không thể chứng được. Bảo là ta hay 
chứng hay đắc đều là người tăng thượng mạn. Trên hội 
Pháp Hoa phủi áo ra đi, đều là bọn người này. Phật nói : 
“Ta đối với Bồ đề thật không sở đắc”, Thầm khế hội 


mà thôi. 

Phàm nhơn khi sắp mạng chung chỈ quán năm 
uẩn đều không, bốn đại vô ngã, chơn tâm không tướng, 
chẳng đi chẳng đến, khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi 
tử tánh cũng chẳng đi, yên lặng tròn bặt, tâm cảnh nhất 
như. Chỉ hay quán như thế liền đó chóng liễu ngộ. 
Chẳng bị ba đời ràng buộc bèn là người xuất thế. Dù 
người không được ít phần thú hướng, nếu thấy tướng 
lành, chư Phật đến đón và các thứ hiện trước cũng 
không khởi tâm đi theo; nếu thấy tướng dữ và các thứ 
hiện trước cũng không sanh tâm kinh sợ; chỉ tự quên 
tâm đồng với pháp giới liền được tự tại, đây tức là tiết 
yếu vậy. Nói Hóa thành đó, Nhị thừa và Thập địa, Đẳng 
giác, Diệu giác, đều là giáo quyền lập để tiếp dẫn, thầy 
là Hóa thành. Nói Bảo sở đó là bảo chơn tâm, bản Phật, 
tự tánh, cái bảo này không thuộc về tình lượng, không 
thể kiến lập, không Phật, không chúng sanh, không năng 
không sở, chỗ nào có thành ? Nếu hỏi : Đây đã là Hóa 
thành, chỗ nào là Bảo sở ? Bảo sở không thể chỉ, chỈ tức 
có chỗ nơi, không phải là chơn Bảo sở. Cho nên nói “Ở 
gần” mà thôi. Không thể định lượng nơi đó, chỈ chính 
đây khế hội là phải. 

Nói xiển đề đó, lòng tin không đủ vậy. Tất cả 
chúng sanh trong sáu đạo cho đến Nhị thừa không tin có 


Phật quả, đều gọi là đoạn thiện căn xiển đề. Bồ Tát đó, 
tin sâu có Phật pháp không thấy có Đại thừa, Tiểu thừa, 
Phật cùng chúng sanh đồng một pháp tánh gọi là thiện 
căn xiển đề. 

Đại để, nhơn nghe giáo mà ngỘ gọi là Thinh Văn, 
quán nhơn duyên mà ngỘ gọi là Duyên Giác. Nếu không 
hướng trong tâm mình mà ngỘ, tuy đến thành Phật cũng 
gọi là Phật Thinh Văn. Người học đạo phần nhiều đối 
trên pháp giáo mà ngộ, không ở trên tâm pháp mà ngộ, 
tuy trải nhiều kiếp tu hành trọn không phải là bổn Phật. 
Nếu không nơi tâm mà ngỘ, chỈ đối trên giáo pháp mà 
ngộ tức là khinh tâm trọng giáo, bèn thành theo khối 
(theo hình tướng) mà quên bẳn tâm. Cho nên chỉ khế hội 
bản tâm, chẳng cần cầu pháp, tâm tức là pháp vậy. 


Phàm nhơn phần nhiều bị cảnh ngại tâm, sự ngại 
lý, thường muốn trốn cảnh để an tâm, đuổi sự để còn lý, 
không biết chính là tâm ngại cảnh, lý ngại sự. Chỉ khiến 
tâm không, cảnh tự không, chỈ khiến lý lặng sự tự lặng, 
chớ dụng tâm lộn ngược. Phàm nhơn phần nhiều không 
chịu không tâm, sợ rơi vào không, chẳng biết tâm mình 
vốn không. Người ngu trừ sự không trừ tâm, người trí 
trừ tâm không trừ sự. Bồ Tát tâm như hư không, tất cả 
đều xả, làm những việc phước đức đều không tham 
trước. Nhưng, xã có ba bậc : trong ngoài thân tâm tất cả 


đều xả, ví như hư không, không có chỗ thủ trước, nhiên 
hậu tùy phương tiện làm lợi ích chúng sanh, năng sở đều 
quên, ấy là đại xả. Nếu một bên hành đạo bủa đức, một 
bên lại xã không có tâm mong cầu. Ấy là trung xả. Nếu 
rộng tu các việc thiện có chỗ mong cầu, nghe pháp biết 
không nên mới không trước, ấy là tiểu xả. 


Đại xả như cây đuốc sáng để ở trước, lại không 
có mê ngộ. Trung xả như cây đuốc sáng để một bên, 
hoặc sáng hoặc tối. Tiểu xả như cây đuốc sáng để phía 
sau, không thấy hầm hố. Cho nên, Bồ Tát tâm như hư 
không tất cả đều xả; quá khỨ tâm không thể được là quá 
khứ xả, hiện tại tâm không thể được là hiện tại xả, vị 
lai tâm không thể được là vị lai xả. Nên nói : “Ba thời 
đều xả”. 

Từ đức Như Lai trao pháp cho Tổ Ca Diếp đến 
nay, lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác. Ấn (con dấu) 
in trong hư không thì in không thành dấu. Ấn in nơi vật 
tức ấn không thành pháp. Cho nên lấy tâm ẫn tâm, tâm 
tâm không khác. Năng ấn và sở ấn đều khó khế hội nên 
người được ít. Song, tâm tức vô tâm, được tức không 
đƯỢc. 

Phật có ba thân : Pháp thân nói pháp tự tánh 
rÕng suốt, Báo thân nói pháp tất cả thanh tịnh, Hóa thân 
nói pháp lục đỘộ vạn hạnh. Pháp thân nói pháp không 
thể dùng ngôn ngỮ, âm thinh hình tướng văn tự mà 
cầu, không có nói, không có chứng, tự tánh rỗng suốt 
mà thôi. Cho nên nói : “Không pháp có thể nói, ấy gọi 
là nói pháp”. Báo thân, Hóa thân này đều tùy cơ cảm 
mà hiện, có nói pháp cũng tùy sự hợp cơ để vì nhiếp 


hóa đều không phải là chơn pháp. Cho nên nói : “Báo, 
Hóa không phải chơn Phật, cũng không phải nói 
pháp” (Hai đoạn dẫn kinh đều là kinh Kim Cang.). 

Nói “đồng là một tinh minh phân làm sáu hòa 
hợp”(Kinh Lăng Nghiêm.). MỘt tinh minh là một tâm. 
Sáu hòa hợp là sáu căn. Sáu căn này mỗi cái cùng trần 
hợp. Mắt cùng sắc hợp, tai cùng tiếng hợp, mũi cùng 
mùi hợp, lưỡi cùng vị hợp, thân cùng xúc hợp, ý cùng 
pháp hợp. Khoảng giữa sanh sáu thức là mười tám giới. 
Nếu rõ mười tám giới không thật có, trói sáu hòa hợp 
làm một tinh minh. Một tỉnh minh là tâm vậy. Người 
học đạo đều biết cái này. Chỉ không thể khỏi cái hiểu 
“một tinh minh và sáu hòa hợp”, bèn bị pháp trói không 
thể khế hội bản tâm. Như Lai ra đời muốn nói nhất thừa 
chơn pháp, ắt chúng sanh không tin sanh ra hủy báng 
chìm trong biển khổ, nếu hoàn toàn không nói thì mắc 
lỗi xan tham, chẳng vì chúng sanh chỉ dạy diệu đạo. 
Ngài bèn lập phương tiện nói có ba thừa, thừa có Đại 
Tiểu, được có cạn sâu đều không phải là bổn pháp. Cho 
nên nói “chỉ có đạo Nhất thừa, có hai chẳng phải 
chơn”(K¡nh Pháp Hoa). Nhưng, vẫn chưa có thể hiển 
bày một tâm pháp, cho nên triệu Ca Diếp đồng trong 
pháp tòa riêng trao mỘt tâm pháp rời nói năng, mỘt 
nhánh pháp này khiến riêng thực hành. Nếu người hay 


khế ngộ liền đến Phật địa. 

Hỏi : Thế nào là đạo ? tu hành thế nào ? 

Đáp : Đạo là vật gì mà ông muốn tu hành ? 

Hỏi : Các nơi Tông sư truyền nhau tham thiền 
học đạo là thế nào ? 

Đáp : Lời tiếp dẫn kẻ độn căn, chưa có thể y cứ. 

Hỏi : Đây là lời tiếp dẫn kể độn căn, chưa biết 
tiếp dẫn người thượng căn lại nói pháp gì ? 

Đáp : Nếu là người thượng căn, tại sao lại đến 
người khác mà tìm, tự mình còn không thể được huống 
là riêng có pháp xứỨng tình. không thấy trong kinh nói : 
“pháp pháp hình trạng gì ?”. 


Hỏi : Nếu như vậy hoàn toàn không cần tìm kiếm 


Đáp : Nếu cùng mài thì sức tâm tỉnh giác. 

Hỏi : Như thế thì lẫn thành đoạn tuyệt, không thể 
là không ? 

Đáp : Ai dạy kia không ? kia là cái gì ông nghĩ tìm 
kia 2 

Hỏi : Đã không cho tìm, cớ sao lại nói “chớ đoạn 
kia” ? 


Đáp : Nếu không tìm liền thôi, ai dạy ông đoạn ? 


ông thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để đoạn nó 
? 

Hỏi : Pháp này có thể đồng với hư không chăng ? 

Đáp : Hư không sớm chiều đến, ông nói có đồng 
có khác với ta chăng ? Chỉ tạm nói như thế, ông bèn 
nhắm vào nó mà sanh hiểu. 

Hỏi : Lý ưng cùng người sanh hiểu chăng ? 

Đáp : Tôi không từng chướng ông, cốt cái hiểu 
thuộc về tình, tình sanh thì trí cách. 

Hỏi : Ở trong đó chớ sanh tình phải chăng 2 

Đáp : Nếu không sanh tình ai nói là phải 2 

Hỏi : Vừa nhằm chỗ Hòa Thượng nói ra, là tại 
sao lại rơi vào nói năng ? 

Đáp : Ông tự là người không hiểu lời nói, có cái 
øì là rơi vào ? 

Hỏi : Từ trên đến đây nói nhiều như thế đều là 
lời phẳẩn lại, hoàn toàn chưa từng chỉỈ bày thật pháp cho 
người ? 

Đáp : Thật pháp không điên đảo, nay chỗ hồi của 
ông tự sanh điên đảo, tìm thật pháp chỗ nào ? 

Hỏi : Đã là chỗ hỏi tự sanh điên đảo thì chỗ đáp 
của Hòa Thượng thế nào ? 


Đáp : Ông hãy tự lấy gương soi mặt mình, chớ 
xem sóc người khác. ChỈ giống như con chó ngu thấy có 
tiếng động là sủa, không phân biệt gió thổi hay cây cỔ 
động. 

Về Thiền tông tôi đây từ các bậc tiền bối trao 
truyền đến nay, không từng dạy người cầu hiểu cầu 
biết, chỈ nói “học đạo” là lời để tiếp dẫn. Nhưng, đạo 
cũng không thể học, còn nghĩ học hiểu trở thành mê đạo. 
Đạo không có chỖ nơi gọi tâm Đại thừa. Tâm này không 
Ở trong, ngoài, chặn giữa, thật không có chỗ nơi, hay 
nhất là không được khởi hiểu biết. 


ChỈ nói với ông chỗ tình lượng hiện nay, tình 
lượng nếu hết thì tâm không chỗ nơi. Đạo thiên chơn 
này vốn không danh tự. Bởi vì thế gian không biết, mê ở 
trong tình, sở dĩ chư Phật ra đời nói để phá việc này, sợ 
e các ông không rõ, quyền lập tên “Đạo”. Không thể 
nhận tên sanh hiểu, nên nói “được cá quên nôm”. Thân 
tâm tự nhiên đạt đạo, biết tâm, đạt nguồn cội hiệu là Sa 
môn. Quả Sa môn là dứt duyên lự mà thành, không phải 
từ học mà được. Ông nay đem tâm cầu tâm, bên cạnh 
nhà người chỉ toan học lấy, có khi nào được. Người 
xưa tâm lanh lợi vừa nghe một câu bèn dứt học, sở dĩ 
nói là “tuyệt học vô vi nhàn đạo nhơn”. Người thời nay 
chỉ muốn được biết nhiều hiểu rộng, rộng cầu văn 


nghĩa, bảo là tu hành, không biết biết nhiều hiểu rộng 
trở thành bít lấp. Chỉ cần biết nhiều sánh với trể con ăn 
tô ăn sữa, trọn không biết tiêu cùng chẳng tiêu. 

Người học đạo Tam thừa đều giống như thế, 
chung gọi là ăn không tiêu. Nên nói : “Hiểu biết không 
tiêu đều là thuốc độc”. Hoàn toàn nhằm trong sanh diệt 
mà lẫy, trong chơn như trọn không có việc này. Nên nói 
“trong kho vua của ta không có đạo như thế”. Từ trước 
có tất cả chỖ hiểu biết cần phải dẹp sạch, khiến không 
lại không phân biệt tức là Không-Như-Lai-Tạng. Như 
Lai tạng lại không một mắy bụi có thể có, tức là vị Pháp 
Vương phá hữu xuất hiện ở thế gian, cũng nói rằng : 
“Ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có một chút pháp có 
thể được”. Lời nói này chỈ là không. Tình lượng hiểu 
biết của ông cần được tiêu dụng, trong ngoài tình hết, 
trọn không y chấp là ngƯỜi vô sự. Cương yếu giáo lý 
Tam thừa chỉ là thứ thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra, tạm 
thời lập bày, mỗi mỗi không đồng, chỉ cần rõ biết thì 
không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Không được bên một 
cơ, một giáo chấp văn nhận hiểu. Tại sao như thế ? 
Thật không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Tông 
môn của tôi đây chẳng bàn việc này, chỈ biết đứt tâm 
liền thôi, không cần suy trước tính sau. 

Hỏi : Từ trước đến nay đều nói “tức tâm là 


Phật”, chưa biết tức tâm nào là Phật ? 

Đáp : Ông có bao nhiêu thứ tâm ? 

Hỏi : Tức tâm phàm là Phật hay tức tâm Thánh là 
Phật ? 

Đáp : Ông chỗ nào có tâm phàm thánh ? 

Hỏi : Nay trong Tam thừa nói có phàm thánh, Hòa 
Thượng đâu được nói không ? 

Đáp : Trong Tam thừa rõ ràng nói với ông “tâm 
phàm thánh là vọng”, nay ông không hiểu trở lại chấp là 
có, đem không làm thật, đâu không phải là vọng, vọng 
nên mê tâm. Ông chỈ trừ dẹp tình phàm cảnh thánh, 
ngoài tâm không có Phật khác. Tổ Sư từ Ấn Độ đến, chỉ 
thẳng mọi người toàn thể là Phật. Nay ông không biết 
chấp phàm chấp thánh, nhằm ngoài chạy tìm, trở lại mê 
tâm mình, vì thế nên đến ông nói “tức tâm là Phật”. Một 
niệm tình sanh liền sa vào cõi khác, từ vô thủy đến giờ 
không khác ngày nay. Không có pháp khác nên gọi thành 
Đẳng Chánh Giác. 

Hồi : Hòa Thượng nói “tức” là đạo lý gì 2 

Đáp : Tìm đạo lý gì ? Vừa có đạo lý bèn tỨc tâm 
khác. 

Hỏi : Trên nói “từ vô thủy đến giờ không khác 
ngày nay”, lý này thế nào 2 


Đáp : ChỈ vì tìm nên ông tự khác người, ông nếu 
không tìm thì chỗ nào có khác ? 

Hỏi : Đã là không khác sao lại phải nói “tức” 2 

Đáp : Ông nếu không nhận phàm thánh thì ai đến 
ông nói “tức”, tức như không tỨc, tâm cũng chẳng tâm, 
nên trong ấy tâm tức đều quên, người nào lại nghĩ, 
nhằm chỗ nào tìm ? 

Hỏi : Vọng hay chướng tâm mình, chưa biết nay 
nên lấy cái gì dẹp vọng ? 

Đáp : Khởi vọng, dẹp vọng cũng thành vọng. 
Vọng vốn không gốc, chỉ nhơn phân biệt mà có, ông chỉ 
nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết, tự nhiên 
không vọng. Nếu vì dẹp nó trọn không được có một 
mảy y chấp, gọi là “ta bổ hai cánh tay ắt sẽ được Phật”. 

Hỏi : Đã không y chấp thì truyền trao thế nào ? 

Đáp : Lẫy tâm truyền tâm. 

Hỏi : Nếu tâm truyền nhau tại sao nói tâm cũng 
không ? 

Đáp : Không được một pháp gọi là truyền tâm, 
nếu rõ tâm này tức là không tâm không pháp. 

Hỏi : Thế nào là truyền ? 


Đáp : Ông nghe nói truyền tâm bèn cho là có khả 


đắc. Sở dĩ Tổ Sư nói : “Khi nhận được tâm tánh nên nói 
không nghĩ bàn, rõ ràng không sở đắc, khi được không 
nói biết”. Việc này nếu đem dạy ông đâu kham lãnh hội. 

Hỏi : Như hư không ở trước mắt, thật không 
phải cảnh, sao không chỉ cảnh để thấy được tâm ? 

Đáp : Tâm gì mà dạy ông nhằm trên cảnh thấy ? 
Giả sử ông thấy được chỉ là cái tâm chiếu cảnh. Như 
ngƯời dùng gương soi mặt, túng nhiên thấy được mày 
mắt rõ ràng, nguyên lai chỈ là bóng dáng, đâu quan hệ øì 
việc của ông ? 

Hỏi : Nếu không nhơn chiếu khi nào được thấy ? 

Đáp : Nếu vậy liên hệ đến nhơn thường phải nhờ 
vật, có khi nào được liễu ngộ. Ông không thấy người 
đến ông nói : “Buông tay tợ người không một vật, luống 
công dối nói mấy ngàn điều”. 

Hỏi : Nếu người hiểu rồi chiếu cũng không vật 
Sao ? 

Đáp : Nếu là không vật thì cần gì phải chiếu, ông 
nếu mở mắt thì nói hết ngủ. 

Ngài thượng đường bảo : 


Biết nhiều trăm thứ, chẳng bằng không cầu, tột 
bậc nhất vậy. Đạo nhơn là người vô sự, thật không có 


những tâm nhiều ấy, cũng sự không có đạo lý gì có thể 
nói. Vô sự giải tán đi. 

Hỏi : Thế nào là thế đế ? 

Đáp : Nói nhánh nhóc ấy làm gì ? Xưa nay thanh 
tịnh đâu nhờ nói năng vấn đáp, chỈ không tất cả tâm liên 
gọi là trí vô lậu. Ông mỗi ngày đi đứng ngồi nằm tất cả 
nói năng, chớ đắm pháp hữu vi, nói ra nháy mắt thấy 
đồng vô lậu. Như nay nhằm đời mạt pháp, phần nhiều 
người học thiền học đạo đều đắm tất cả thinh sắc, sao 
không cùng ta mỗi tâm đồng hư không đi, như cây khô 
hòn đá đi, như tro tàn lửa tắt đi, mới có một ít phần 
tương ứng. Nếu không như thế, hôm nào sẽ bị Diêm 
Vương dẫn ông đi. 


Ông chỉ lìa hẳn các pháp hữu vô, tâm như vầng 
mặt trời trong hƯ không, ánh sáng tự nhiên không chiếu 
mà chiếu, không phải là việc của sức phản tỉnh. Khi đến 
đây thì không chỗ nương tựa, tức là làm hạnh của chư 
Phật, bèn là “nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia”. 
Đây là pháp thân thanh tịnh của ông, gọi là A-Nậu Bồ- 
đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Nếu không 
lãnh hội được ý này, dù ông học được biết nhiều, siêng 
năng khổ nhọc tu hành, áo cỎ ăn cây, không biết tâm 
mình đều gọi là hạnh tà, quyết định sẽ làm quyến thuộc 
của thiên ma, tu hành như thế sẽ có ích lợi gì ? Chí Công 


nói : “Phật vốn tâm mình làm, đâu được trong văn tự 
cầu”. Dù ông học được Tam Hiền Tứ Quả, Thập địa 
mãn tâm, cũng chỉỈ là ngồi trong phàm thánh, không thấy 
đạo. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, thế lực hết 
thì tên lại rơi xuống, chiêu cảm quả đời sau không như 
ý. Đâu bằng môn thật tướng vô vi, một phen vượt lên 
thẳng đến địa vị Như Lai. Vì ông không thể như người 
kia nên cần đến hóa môn của cổ nhân, học hiểu cho 


rộng. 


Chí Công nói : “Không gặp minh sư xuất thế, 
uổng uống pháp dược Đại thừa”. Ông hiện nay trong tất 
cả thời đi đứng ngồi nằm chỉ học vô tâm, lâu ngày sẽ 
thật đắc. Vì ông lực lượng kém không thể đốn siêu, cần 
được ba năm, năm năm hoặc mười năm phải được chỗ 
vào, tự nhiên hội giải. Nếu ông không thể như thế, thiết 
tha đem tâm học thiền học đạo, Phật pháp có øì liên hệ ? 
Cho nên nói : “Như Lai nói ra đều vì giáo hóa người, 
như nắm lá vàng bảo là vàng để võ trể con khóc, quyết 
định không thật”. Nếu có thật đắc thì không phải người 
khách trong Tông môn cỦa ta, vã lại cùng bản thể của 
ông có gì liên hệ ? Cho nên kinh nói : “Thật không có 
chút pháp có thể được gọi là A-Nậu Bồ-đề”. Nếu như 
hội được ý này mới biết Phật đạo ma đạo đều lầm. Chỗ 
xưa nay thanh tịnh trong sáng, không tướng vuông tròn, 


lớn nhỏ, dài ngắn, v.v... Vô lậu vô vi không mê không 
ngộ, rõ ràng thấy không mỘt vật, không người cũng 
không Phật, “hạt bọt trong biển đại thiên sa giới, tất cả 
thánh hiền như điện chớp”. Tất cả không bằng tâm chơn 
thật pháp thân, từ xưa đến nay cùng Phật Tổ đồng một 
loại, chỗ nào thiếu kém một mảy lông ? Đã hội được ý 
như thế cần phải cố gắng trọn một đời này thôi, hơi thở 
ra không bảo đảm trở vào ! 


Hỏi : Lục Tổ không hiểu Kinh sách sao được 
truyền y làm Tổ, Thượng tọa Tú là thủ tọa của năm 
trăm người, làm thầy giáo thọ, giẳng được ba mươi hai 
bổn kinh luận, tại sao không được truyền y ? 


Đáp : Vì kia (Tú) có tâm là pháp hữu vi, có tu có 
chứng cho là phải. Ngũ Tổ trao cho Lục Tổ, Lục Tổ khi 
ấy chỉ nhằm khế hội, được thầm trao ý thậm thâm của 
Như Lai. Sở dĩ truyền y cho Ngài ông chẳng thấy nói : 

Pháp bổn pháp vô pháp 

Vô pháp pháp diệc pháp 

Kim phó vô pháp thời 

Pháp pháp hà tằng pháp 

Dịch : 

Pháp bổn pháp là không pháp 

Pháp không pháp cũng là pháp 


Nay trao cái không pháp này 

Mỗi pháp đâu từng là pháp 

Nếu hội được ý này mới là kể xuất gia, mới là tu 
hành tốt. Nếu không tin tại sao Thượng tọa Minh chạy 
đến ngọn Đại Dữu tìm Lục Tổ, Lục Tổ hỏi : “Ngươi 
đến cầu việc gì, vì cầu y vì cầu pháp ?”. Thượng tọa 
Minh nói : “Không vì y mà đến, chỈ vì pháp mà đến”. 
Lục Tổ bảo : “Ông hãy tạm thời liễm niệm, thiện ác đều 
chớ nghĩ tính”. Thượng tọa Minh nhận lời này. Lục Tổ 
bảo : “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy 
hiện lại bộ mặt thật của Thượng tọa Minh khi cha mẹ 
chưa sanh”. Thượng tọa Minh ngay câu nói đó bổng 
nhiên thầm khế hội, bèn lễ bái thưa : “Như người uống 
nước, lạnh nóng tự biết, tôi ở trong hội Ngũ Tổ uống 
dùng công phu ba mươi năm, ngày nay mới biết lỗi 
trước”. 


Lục Tổ bảo : “Khi đến đây mới biết Tổ Sư từ Ấn 
Độ đến, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, 
không Ở nói bàn”. Đâu không thấy Tổ A-Nan hỏi Tổ Ca- 
Diếp : “Thế Tôn ngoài truyền kim lan (y xiêm), còn riêng 
truyền pháp gì ?”, Ca-Diếp gọi : “A-Nan”. A-Nan đáp : 
“Dạ !”, Ca-Diếp bảo : “Cột phướn trước chùa ngã lật 
ngược”. Đây là chỗ bộc lộ của Tổ Sư vậy. Ngài A-Nan 
ba mươi năm làm thị giả chỈ vì trí huệ đa văn bị Phật 


quỞ : “Người ngàn ngày học huệ, không bằng một ngày 
học đạo. Nếu không học đạo, một nhỗ nước cũng không 


s33 


tiêu”. 

Hỏi : Thế nào được không rơi vào giai cấp ? 

Đáp : ChỈ hằng ngày ăn cơm mà chưa tỪng nhai 
một hạt gạo trắng, trọn ngày đi mà chưa từng đạp một 
cân đất, cùng khi ấy không có tướng nhơn, tướng ngã, 
..„ trọn ngày không rời tất cả việc mà không bị các cẳnh 
mê hoặc, mới gọi là người tự tại. Lại, lúc nào mỗi niệm 
đều không thấy tất cả tướng, chớ nhận ba thời trước 
sau, quá khỨ không đi, hiện tại không dừng, vị lai không 
đến, ngồi ngay an ổn mặc tình không câu chấp, mới gọi 
là người giải thoát. Cố gắng ! Cố gắng ! Trong môn này 
ngàn người, muôn người chỉ được ba người, năm 
người. Nếu không làm việc này, ắt có ngày thọ ương. 
Cho nên nói : “Cố gắng đời nay phải xong xuôi, còn đâu 


nhiều kiếp mang tai họa”. 


HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ THIÊN SƯ 


UYỂN LĂNG LỤC 


Bùi Tướng Công hồi Ngài : 

Trong núi bốn năm trăm người, bao nhiêu người 
được pháp của Hòa Thượng ? 

Ngài đáp : 

Người được không thể tính hết số, vì sao ? Vì 
đạo do tâm ngỘ, không tại lời nói, nói năng chỉ là để 
giáo hóa kể đồng mông (trễ thơ). 

Hỏi : Thế nào là Phật ? 

Đáp : Tức tâm là Phật, không tâm là đạo. ChỈ không có 
cái tâm khởi tâm động niệm, có không, ngắn dài, ta 
người, năng sở, ... Tâm vốn là Phật, Phật vốn là tâm. 
Tâm như hư không, sở đĩ nói “chơn pháp thân của Phật 
ví như hư không”. Không nên cầu riêng, có cầu đều 
khổ. Giả sử trải qua số kiếp như cát sông Hằng, tu hành 
lục độ vạn hạnh được Phật Bồ đề cũng không phải cứu 
cánh. Vì cớ sao ? Vì thuộc về nhơn duyên tạo tác, nhơn 
duyên nếu hết trở lại vô thường. Sở dĩ nói : “Báo, Hóa 
không phải chơn Phật, cũng không phải nói pháp”. Cốt 
biết tâm mình không ngã không nhơn, xưa nay là Phật. 

Hỏi : Thánh nhơn không tâm tức là Phật, phàm 
phu không tâm đâu không chìm nơi không lặng 2? 


Đáp : Pháp không có phàm thánh, cũng không có 
chìm lặng. Pháp vốn chẳng có, chớ khởi thấy không; 
pháp vốn chẳng không, chớ khởi thấy có. Có cùng với 
không đều là tình kiến (thấy biết theo tình chấp), ví như 
huyễn Ế (như huyễn thuật, như mắt bệnh). Sở dĩ nói : 
“Thấy nghe như huyễn ế, tri giác là chúng sanh”. 
Trong môn này Tổ Sư chỉ nói “đứt cơ quên kiến”, nên 
nói “quên cơ thì Phật đạo thạnh, phân biệt thì quân 
ma lừng”. 

Hỏi : Tâm đã xưa nay là Phật, lại cần tu lục độ 
vạn hạnh chăng ? 

Đáp : NgỘ tại tâm không quan hệ gì lục độ vạn 
hạnh. Lục độ vạn hạnh đều là cửa hóa đạo, là việc bên 
tiếp vật độ sanh. Giả sử Bồ đề, chơn như, thực tế, giải 
thoát, pháp thân thẳng đến Thập địa, bốn quả vị Thánh 
đều là cửa hóa độ, không quan hệ Phật tâm. Tâm tức là 
Phật nên nói : “Tất cả trong cửa tiếp độ Phật tâm là bậc 
nhất”. ChỈ không tâm sanh tử phiền não ... TỨc không 
cần đến pháp Bồ đề ... Nên nói : “Phật nói tất cả pháp, 
độ tất cả tâm, ta không tất cả tâm, đâu dùng tất cả 
pháp”. Từ Phật đến TỔổ không luận việc gì khác, chỉỈ 
luận một tâm, cũng nói là “Nhất thừa”. Nên nói “tìm kỹ 
mười phương lại không có thừa khác, chúng sanh này 
không còn nhánh lá, chỈ có các hạt chắc”. Bởi vì ý này 


khó tin nên Tổ Đạt Ma sang xứ này đến hai nƯỚc 
Lương, Ngụy, chỉ có một mình Huệ Khả Đại Sư thầm 
tin tâm mình, ngay một câu nói liền lãnh hội ““Tức tâm là 
Phật”. Thân tâm đều không, ấy là đại đạo. Đại đạo xưa 
nay bình đẳng, nên nói “tin sâu chúng hàm sanh đồng 
một chơn tánh, tâm tánh không khác, tức tánh tức tâm, 
tâm không khác tánh, gọi đó là Tổ”. Lại có câu “khi 
nhận được tâm tánh, nên nói không nghĩ bàn”. 

Hỏi : Phật độ chúng sanh chăng ? 

Đáp : Thật không chúng sanh Như Lai đỘ, ngã 
còn không thể có, phi ngã làm sao có ? Phật cùng chúng 
sanh đều không thể có. Phàm có tướng đều là hư vọng, 
nếu thấy các tướng phi tướng là thấy Như Lai. Phật 
cùng chúng sanh đều do ông khởi vọng kiến, chỈ vì 
không biết bản tâm, đối khởi thấy biết, vừa khởi thấy 
Phật liền bị Phật chướng, vừa khởi thấy chúng sanh, 
liền bị chúng sanh chướng. Khởi thấy phàm, thánh, tịnh, 
uế ... thì cái thấy thành những chướng ấy. Vì chướng 
tâm ông trọn thành luân hồi, ví như con khỈ chân này 
buông, chân kia nắm, không khi nào dứt. Nhất đẳng là 
học, cần phải không học, không phàm không thánh, 
không sạch không dơ, không nhỏ không lớn, vô lậu vô 
vi. Như thế trong một tâm, phương tiện khuyên trang 
nghiêm. Dù ông học được Ba thừa mười hai phần giáo, 


tất cả cái thấy biết thẫy nên dẹp bỏ, nên nói “dẹp bỏ sở 
hữu, chỉ để một giường nghỈ bệnh mà nằm”(Kinh Duy 
Ma.). Chỉ là không khởi các kiến chấp, không một pháp 
có thể được, không bị pháp chướng, vượt khỏi tam giới 
và cảnh vức phàm thánh mới được gọi là Phật xuất thế. 
Nên nói : “Đảnh lễ như không chẳng chỗ nương, vượt 
hơn ngoại đạo, tâm đã chẳng khác, pháp cũng chẳng 
khác, tâm đã vô vi, pháp cũng vô vi”. 

Muôn pháp trọn do tâm biến nên nói : “Tâm ta 
không, nên các pháp không, ngàn phẩm muôn loại thầy 
đều đồng. Tột không giới mười phương đồng một tâm 
thể”. Tâm vốn không khác, pháp cũng không khác. ChỈ vì 
ông thấy biết chẳng đồng nên có sai biệt. Ví như chư 
Thiên đồng bát ăn báu, mà tùy phước đức mỗi vị, cơm 
có màu sắc khác. mười phương chư Phật thật không có 
một chút pháp khá được gọi là A-Nậu Bồ đề. Chỉ là một 
tâm, thật không có tướng khác, cũng không ánh sáng, 
không có hơn thua. Vì không hơn nên không tướng Phật. 
Vì không thua nên không tướng chúng sanh. 

Hỏi : Tâm đã không tướng, đâu được hoàn toàn 
không ba mươi hai tướng tỐt, tám mươi về đẹp hóa độ 
chúng sanh ? 

Đáp : Ba mươi hai tướng thuộc về tướng, phàm 
có tướng đều hư vọng. Tám mươi vẻ đẹp thuộc về sắc, 


nếu do sắc thấy ta, ấy là hành đạo tà, không thể thấy 
Như Lai. 

Hỏi : Phật tánh cùng chúng sanh tánh là đồng hay 
khác 2 

Đáp : Tánh không đồng khác. Nếu nhằm giáo Ba 
thừa có nói Phật tánh, chúng sanh tánh, nên có nhơn quả 
Ba thừa, tức có đồng khác. Nếu nhằm Phật thừa và Tổ 
Sư truyền nhau, không nói việc như thế, chỈ có một tâm, 
không đồng không khác, không nhơn không quả. Nên nói 
“chỉ đạo Nhất thừa này, không hai cũng không ba, trừ 
Phật phương tiện nói”. 

Hỏi : Bồ Tát thân vô biên, tại sao không thấy 
đẳnh tướng của Như Lai ? 

Đáp : Thật không thể thấy. Vì cớ sao ? Vì Bồ Tát 
thân vô biên chính là Như Lai, Chẳng lẽ lại thấy ... Chỉ 
dạy ông không khởi chấp thấy Phật thì không rơi bên 
Phật; Không khởi chấp thấy chúng sanh thì không rơi 
bên chúng sanh; Không khởi chấp thấy có thì không rơi 
bên có; không khởi chấp thấy không thì không rơi bên 
không; không khởi chấp thấy phàm thì không rơi bên 
phàm; không khởi chấp thấy thánh thì không rơi bên 
thánh; nếu không các kiến chấp tức là thân vô biên. Nếu 
có chỗ kiến chấp tức là ngoại đạo. Ngoại đạo ưa các 
kiến chấp. Bồ Tát đối các kiến chấp không động. Như 


Lai tức nghĩa “Như” của các pháp. Nên nói : “Di Lặc 
cũng như, các Thánh Hiền cũng như, như tức không 
sanh, như tức không diệt, như tức không thấy, như tức 
không nghe”. Đảnh của Như Lai tức là cái thấy tròn, 
cũng không cái thấy tròn, nên không rơi bên thấy tròn. 
Do đó thân Phật vô vi không rơi vào các sỐ, tạm lấy hư 
không làm dụ, tròn đồng thái hư không thiếu không dư, 
rảnh rang vô sự, chớ gắng biện cảnh ấy, biện đến bèn 
thành thức. Nên nói : “Viên thành chìm biển thức, trôi 
lăn tợ bồng bay”(Là loại cỏ bồng, bông nhẹ gặp gió thì 
bay bổng theo gió.). ChỈ bảo ta biết vậy, học được vậy, 
khế hội vậy, giải thoát vậy, có đạo lý vậy. Chỗ mạnh ắt 
như ý, chỗ yếu ắt không như ý. Cái thấy biết ấy có dùng 
vào chỗ gì ? Tôi nói với ông, rảnh rang vô sự chớ dối 
dụng tâm. Chẳng cần cầu chơn, chỉ phải dứt kiến chấp. 
Nên nói : “Thấy trong thấy ngoài đều lầm, Phật đạo ma 
đạo đều ác”. Cho nên Ngài Văn Thù vừa khởi thấy hai 
liền thấy hai ngọn núi Thiết Vi. Văn Thù tức là thật trí, 
Phổ Hiền tức là quyền trí. Quyền thật đối trị nhau, cứu 
cánh không có quyền thật, chỈ là một tâm. Tâm chẳng 
phải Phật. Chẳng phải chúng sanh, không có thấy khác. 
Vừa có thấy Phật liền thấy chúng sanh, thấy có thấy 
không, thấy thường thấy đoạn bèn thành hai ngọn núi 
Thiết Vi, bị cái thấy che ngại. Tổ Sư chỉ thẳng tất cả 


chúng sanh bản tâm, bản thể xưa nay là Phật, chẳng nhờ 
tu mà thành, chẳng thuộc thứ lớp dần dần, chẳng phải 
sáng tối. Chẳng phải sáng nên vô minh, chẳng phải tối 
nên vô ám, nên nói : “Không vô mỉnh cũng không hết 
vô minh”. Vào Tông môn tôi đây cần yếu tại ý như thế. 
Thấy được gọi đó là pháp, thấy pháp nên gọi đó là Phật, 
Phật pháp đều không, gọi đó là Tăng. Kêu là Tăng vô vị, 
cũng gọi là Nhất thể Tam Bảo. Phàm người cầu pháp 
không nên chấp nơi Phật mà cầu, chẳng chấp nơi Pháp 
mà cầu, chẳng chấp nơi chúng Tăng mà cầu, nên không 
có chỗ cầu. Không chấp nơi Phật cầu nên không Phật; 
không chấp nơi Pháp cầu nên không Pháp; không chấp 
nơi chúng Tăng cầu nên không Tăng. 

Hỏi : Nay thấy Hòa Thượng nói Pháp thì đâu thể 
nói không Tăng cũng không Pháp ? 

Đáp : Nếu ông thấy có Pháp nên nói, tức là lấy 
âm thinh cầu ta, nếu thấy có ta tức là xứ sở, Pháp cũng 
không Pháp, Pháp tức là tâm. Tổ Sư nói : “Khi trao tâm 
pháp này, pháp pháp đâu từng pháp”. không pháp không 
bổn tâm mới hiểu tâm tâm pháp. Thật không một pháp 
có thể được gọi là ngồi đạo tràng. Đạo tràng chỈ là 
không khởi các kiến chấp. Ngộ pháp vốn không, gọi là 
Không-Như-Lai-Tàng. Xưa nay không một vật, chỗ nào 
dính bụi bặm. Nếu được ý trong đây, tiêu diêu đâu có 


chỗ bàn. 

Hỏi : Xưa nay không một vật, không vật là phải 
chăng ? 

Đáp : Không cũng chẳng phải, Bồ đề không chỗ 
ấy, cũng không không hiểu biết. 

Hỏi : Sao là Phật ? 

Đáp : Tâm ông là Phật, Phật tức là tâm, tâm Phật 
không khác. Nên nói “tức tâm là Phật”. Nếu lìa tâm ra 
không có Phật khác. 

Hỏi : Nếu tâm mình là Phật. Tổ Sư từ Ấn Độ 
sang truyền thọ thế nào 

Đáp : Tổ Sư từ Ấn Độ sang chỉ truyền tâm Phật, 
chỉ thẳng tâm các ông xưa nay là Phật, tâm tâm không 
khác nên gọi là Tổ. Nếu thẳng đó thấy ý này tức chóng 
vượt khỏi Tam thừa tất cả các vị, xưa nay là Phật 
không nhờ tu hành. 

Hỏi : Nếu như vậy, chư Phật mười phương ra 
đời nói pháp gì ? 

Đáp : Chư Phật mười phương ra đời chỈ cùng nói 
một tâm pháp. Vì thế, Phật thầm trao cho Đại Ca-Diếp 
một tâm pháp thể này. Tột hư không khắp pháp giới gọi 
là lý luận chư Phật, pháp ấy đâu phải ông ở trên ngôn cú 
mà hiểu được, cũng không phải Ở trên một cơ một cảnh 


mà thấy được. Ý này chỉ là thầm khế hội. Một môn ấy 
gọi là pháp môn vô vi. Nếu muốn hội được chỉ biết 
không tâm, chợt ngộ liền được. Nếu dụng tâm nghĩ học 
lấy thì càng đi xa. Nếu không tâm chia chẻ, không tất cả 
tâm thủ xả, tâm như cây đá, mới có phần học đạo. 

Hỏi : Như hiện nay có các thứ vọng niệm làm sao 
nói không ? 

Đáp : Vọng vốn không thể, tức là tâm ông khởi 
lên. Nếu ông biết tâm ông là Phật, tâm vốn không vọng, 
đâu có khởi tâm lại nhận là vọng ? nếu ông không sanh 
tâm động niệm, tự nhiên không vọng. SỞ dĩ nói “Tâm 
sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thỨ pháp 
diệt”. 

Hỏi : Nay chính khi vọng niệm khởi, Phật ở tại 
chỗ nào ? 

Đáp : Nay khi ông biết vọng khởi, biết ấy chính là 
Phật. Vì thế, nếu không vọng niệm thì Phật cũng không. 
Tại sao như vậy ? Vì ông khởi tâm chấp thấy Phật, bèn 
bảo có Phật nên thành. Chấp thấy chúng sanh, bèn bảo 
có chúng sanh nên độ, khởi tâm động niệm thảy là chỗ 
thấy của ông. Nếu không tất cả thấy thì Phật có chỗ nào 
? như Văn Thù vừa khởi thấy Phật liền liếc thấy hai 
ngọn núi Thiết Vi. 


Hỏi : Nay chính khi ngộ Phật ở chỗ nào ? 

Đáp : Hồi từ đâu đến, biết từ đâu khởi, nói nín 
động tịnh, tất cả thinh sắc, đều là Phật sự, chỗ nào lại 
tìm Phật ? không thể trên đầu lại để thêm đầu, trên mỔ 
lại để thêm mỏ (mỏ chim). ChỈ chớ sanh kiến chấp khác 
thì núi là núi, nước là nước, Tăng là Tăng, tục là tục, núi 
sông, quả đất, mặt trời, mặt trăng, sao, thầy đều không 
ngoài tâm ông. ba ngàn thế giới trọn là tự thể của ông, 
chỗ nào có nhiều thứ ? ngoài tâm không pháp, khắp thấy 
núi xanh, hư không thế giới rõ ràng mà không có bằng 
mảắy tƠ sợi tóc cho ông sanh hiểu biết, nên nói “tất cả 
thinh sắc là mắt huệ của Phật”. Pháp không khởi riêng, 
nương cảnh mới sanh, vì vật nhiều có trí nhiều. Trọn 
ngày nói mà đâu từỪng nói, trọn ngày nghe mà đâu tỪng 
nghe, nên nói “Thích-Ca bốn mươi chín năm nói pháp 
mà chưa tỪng nói một chữ”. 

Hỏi : Nếu như vậy, chỗ nào là Bồ đề ? 

Đáp : Bồ đề không phải chỗ. Phật cũng không 
được Bồ đề, chúng sanh cũng không mất Bồ đề, không 
thể do thân mà được. Không thể lấy tâm mà cầu. Tất cả 
chúng sanh tức là tướng Bồ đề. 

Hỏi : Thế nào là phát tâm Bồ đề ? 


Đáp : Bồ đề không sở đắc, nay ông chỈ phát tâm 


không sở đắc, quyết định không được một pháp, tức là 
tâm Bồ đề. Bồ đề không có chỗ trụ, thế nên không có 
đắc, nên nói “Ta ở nơi Phật Nhiên Đăng không có một 
chút pháp có thể được, Phật liền thọ ký cho Ta”. Biết rõ 
tất cả chúng sanh vốn là Bồ đề, không lẽ lại được Bồ 
đề. Nay ông nghe nói phát tâm Bồ đề, bèn cho là có một 
tâm học làm Phật. Chỉ nghĩ làm Phật, dù ông tu ba a- 
tăng-kỳ kiếp cũng chỉỈ là Phật báo thân, hóa thân cùng với 
Phật chơn tánh bẳn nguyên của ông có gì liên hệ, nên 
nói “cầu Phật có tướng bên ngoài cùng ông không tương 
tợ”. 

Hỏi : Xưa đã là Phật, sao lại có tứ sanh, lục đạo 
các thứ hình mạo chẳng đồng ? 

Đáp : Chư Phật thể tròn không tăng giảm, trôi vào 
lục đạo mỗi chỗ đều tròn, trong muôn loài mỗi mỗi đều 
là Phật. Ví như có viên thỦy ngân, phân tán các chỗ, mỗi 
mảnh đều tròn, nếu khi không phân chỉ là một khối. Đây 
là một tức tất cả, tất cả tức một. Các thứ hình mạo dụ 
như nhà cửa, bổ nhà lừa vào nhà người, bỏ thân người 
đến thân trời, cho đến nhà Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ 
Tát, Phật đều là chỗ lấy bỏ của ông. Do đó có sai khác 
chớ tánh bản nguyên đâu có sai khác. 

Hỏi : Chư Phật thế nào hành đại từ bi vì chúng 
sanh thuyết pháp ? 


Đáp : Phật tỪ bi là vô duyên nên gọi đại từ. Từ là 
không thấy có Phật để thành. Bi là không thấy có chúng 
sanh để độ. Phật thuyết pháp là không nói không dạy. 
Người nghe pháp là không nghe không được, ví như 
huyễn sĩ vì người huyễn nói pháp. Pháp ấy nếu vì nói, ta 
từ thiện tri thỨc ngay mỘt câu liền nhận được, hội 
được, ngộ được, cái ấy là từ bi. Nếu ông khởi tâm động 
niệm học được hiểu biết của người, không phải là tự 
ngộ bản tâm, rỐt ráo vô ích. 

Hỏi : Thế nào là tinh tấn ? 

Đáp : Thân tâm không khởi ấy gọi là đệ nhất 
dũng mãnh tinh tấn. Vừa khởi tâm hướng ngoại tìm cầu, 
gọi là Ca Lợi Vương, Di hầu yêu bọt(Di hầu Yêu bọt : 
Bầy khỉ ở trên cây cạnh bờ sông, thấy khối bọt nước do ánh 
nắng mặt trời chiếu lóng lánh bèn đua nhau nhẳy xuống với. Kết 
quả đều chết chìm.). Tâm không chạy ra ngoài là tiên nhơn 
nhẫn nhục. Thân tâm đều không, tức là Phật đạo. 

Hỏi : Nếu không tâm hành, đạo này được chăng 

Đáp : Không tâm tức là hành đạo này, lại nói 
cái gì được cùng chẳng được ? Vả lại vừa khởi một 
niệm bèn là cảnh, nếu không một niệm tức là cảnh 
mất, tâm cũng tự diệt, không cần lại tìm kiếm. 

Hỏi : Thế nào là xuất tam giới ? 


Đáp : Thiện ác đều chớ suy nghĩ, ngay chỗ ấy 


liền xuất tam giới. Như Lai ra đời vì phá ba cõi, nếu 
không tất cả tâm, tam giới cũng chẳng có. Như một 
hạt bụi đập làm trăm phần, chín mười chín phần là 
không, một phần là có, thì pháp Đại thừa không thể 
xuất hiện, trăm phần đều không thì pháp Đại thừa 
mới hay xuất hiện. 


Sư thượng đường nói : TỨc tâm là Phật, trên đến 
chư Phật, dưới đến các loài bò bay máy cựa đều có Phật 
tánh, đồng một tâm thể. Sở dĩ Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang 
chỉ truyền một tâm pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sanh 
xưa nay là Phật. Chẳng nhờ tu hành. Chỉ như hiện nay 
biết nhận tâm mình, thấy bản tánh mình, chớ cầu cái gì 
khác. Thế nào biết tâm mình ? Chính hiện nay nói năng 
đó tức là tâm ông. Nếu không nói năng cũng không có 
tác dụng của tâm thể thì giống hệt như hư không, không 
có tướng mạo, cũng không chỗ nơi, cũng không một bề 
là không hay có, cũng không thể thấy. Tổ Sư nói : 
“Chơn tánh tâm địa tàng, không đầu cũng không đuôi, 
ứng duyên mà hóa vật, phương tiện gọi là trí. Nếu khi 
chẳng ứng duyên, không thể nói nó là có không, chính 
khi Ứng duyên cũng không dấu vết”. Đã biết như thế, 
hiện nay chỉ nhằm trong không chỗ nương tựa, tức là đi 
con đường chư Phật. Kinh nói : “Nên không có chỗ trụ 


mà sanh tâm kia”. 


Tất cả chúng sanh luân hồi sanh tử do ý duyên 
tâm chạy rong ra ngoài, nơi sáu đạo không dừng đến 
phải chịu các thứ khổ. Kinh Tịnh Danh nói : “Người khó 
giáo hóa tâm nhữ khÍ vượn, cho nên dùng bao nhiêu thứ 
pháp chế ngự tâm kia, nhiên hậu mới điều phục”. Nên 
nói “Tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp 
diệt”. Cho nên biết tất cả pháp đều do tâm tạo, cho đến 
trời, người, tu la, địa ngục, ... sáu đạo, trọn do tâm tạo. 
Hiện nay chỉ học không tâm, chóng dứt các duyên, chớ 
sanh vọng tưởng phân biệt, không người không ta, 
không tham không sân, không yêu không ghét, không hơn 
không thua. Trừ hết những thứ vọng tưởng này tánh tự 
xưa nay thanh tịnh, tức là tu hành pháp Bồ đề, Phật ... 
Nếu không hội ý này, dù ông học rộng, siêng năng khổ 
hạnh tu hành, ăn cây mặc lá mà không biết tâm đều gọi 
là hạnh tà, sau này sẽ thành thiên ma ngoại đạo và các vị] 
thần trong nước, trên đất, tu hành như thế sẽ có lợi ích 
gì ? Ngài Chí Công nói : “Bản thể là tâm mình nhận, đâu 
thể trong văn tự tìm”. Nay chỈ nhận tâm mình, dừng bặt 
nghĩ tính, vọng tưởng trần lao tự nhiên không sanh. 
Kinh Tịnh Danh nói : “Chỉ để một giường bệnh mà 
nằm” tức là tâm không khởi vậy. Nay nằm bệnh, các 
phan duyên đều dứt, vọng tưởng diệt sạch tức là Bồ đề. 
Nếu trong tâm lăng xăng chẳng định, dù ông học đến các 


vị Tam thừa, Tứ quả, Thập địa, chỉ là đến trong chỗ 
phàm thánh mà ngồi, các hạnh hết trở lại vô thường, thế 
lực đều có khi hết. Ví như bắn tên trong không, sức đẩy 
hết lại rơi xuống đất, trở lại vào trong sanh tử luân hồi. 
Người tu hành như thế không hiểu ý Phật luống chịu 
khổ nhọc, đâu không phải lầm to ! Ngài Chí Công nói : 
“Chưa gặp thầy sáng ra đời, uổng uống thuốc pháp Đại 
thừa”. Hiện nay chỈ trong tất cả thời đi đứng ngồi nằm 
chuyên học không tâm, không phân biệt, không nương 
tựa, không trụ trước, trọn ngày mặc tình lặng lẽ, giống 
hệt người ngu, người đời hoàn toàn không biết ông, ông 
cũng chẳng cần dạy cho người biết hay chẳng biết, tâm 
như hòn đá nhẵn không tì vết, tất cả pháp vượt qua tâm 
ông không phủng, cao vót không dính mắc, như thế mới 
có ít phần tương ưng. 


Vượt qua được cảnh tam giới gọi là Phật ra đời. 
Tâm tướng không chảy gọi là trí vô lậu. không tạo 
nghiỆệp người, trời, không tạo nghiệp địa ngục, không 
khởi tất cả tâm, các duyên hết chẳng sanh, tức thân tâm 
này là người tự tại. Không phải một bề không sanh, chỉ 
là tùy ý mà sanh. Kinh nói : “Bồ Tát có thân ý sanh” ấy 
vậy. Nếu như chưa lãnh hội “không tâm”, chấp tướng 
mà tạo tác đều thuộc về nghiệp quỷ, cho đến làm Phật 
sự Tịnh độ thầy đều thành nghiệp, gọi là Phật chướng. 


Vì chướng tâm ông nên bị nhơn quả quản thúc, đứng đi 
đều không có phần tự do... Vì thế pháp Bồ đề ... vốn 
không phải có, Như Lai nói ra đều vì giáo hóa người, ví 
như cầm lá vàng nói là vàng để vỗ trẻ con khóc. Cho nên 
thật không có pháp gọi là A-Nậu Bồ đề. 

Nếu đã lãnh hôïi được ý này, đâu cần phải ở chỗ 
riêng rễ, chỈ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, lại chớ tạo nghiệp 
mới trong tâm sáng rỡ, nên nói “khi xưa thấy biết cần 
phải dẹp sạch”. Kinh Tịnh Danh nói : “Trừ bổ đã có”. 
Kinh Pháp Hoa nói : “Trong mưƯỜi hai năm thường dạy 
trừ phẩn”. Chỉ là trừ bỏ chỗ thấy biết trong tâm, lại nói 
“dẹp trừ phẩn hý luận”. Vì thế, Như Lai tàng vốn tự 
không lặng trọn không dung chứa một pháp, nên kinh 
nói “cõi nước chư Phật cũng đều không”. 

Nếu nói Phật đạo tu học mà được, thấy biết như 
thế hoàn toàn không liên hệ. Hoặc tạo một cơ một cẳnh, 
nhướng mày chớp mắt, chỈ vì đối người đương cơ nói 
để khế hội. Được chứng ngỘ thiền lý, chợt gặp một 
người không hiểu bèn nói, trọn không biết đối cơ người 
kia, nếu họ được đạo lý trong tâm liền hoan hỞ, nếu bị 
người khác chiết phục không bằng họ, trong tâm ôm ấp 
buồn bã. Người học thiền tâm ý như thế có gì được liên 
hệ. Dù ông hội được ít phần đạo lý, chỈ là được cái tâm 
sở pháp, thiện đạo không liên hệ. Sở dĩ Tổ Đạt Ma mặt 


xây vô vách, đều khiến cho người không có chỗ thấy, 
nên nói : “quên cơ là Phật đạo, phân biệt là cảnh ma”. 


Tánh này dù khi ông mê cũng không mất, khi ngỘ 
cũng không được, tự tánh thiên chơn vốn không mê ngỘ, 
hư không giới khắp mười phương nguyên lai là một tâm 
thể của ta. Dù ông động dụng tạo tác đâu rời hư không, 
hư không xưa nay không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi, 
không mê không ngộ, thấy rõ ràng không một vật, cũng 
không người không Phật, nếu có lượng bằng mảnh tơ, 
cũng không nương tựa, không ràng rịt. Một đạo trong 
sạch trôi chảy là tự tánh, Pháp nhẫn vô sanh đâu có nghĩ 
bàn. Chơn Phật không miệng chẳng biết nói pháp, thật 
nghe không tai thì cái gì được nghe ? Trân trọng ! 


Một hôm, sư thượng đường chỈ dạy đại chúng : 
Về trước, nếu đập không thấu triệt, đêm ba mươi tháng 
chạp (giờ lâm chung) đến rồi, bắt buộc ông bứt rứt rối 
loạn. Có một bọn ngoại đạo vừa thấy người nói tập 
công phu bèn cười lạt bảo : “Vẫn còn cái đó”. Tôi hỏi 
ông bổng nhiên giờ mạng chung sắp đến, ông lấy cái gì 
để chống cự sanh tử ? Ông hãy suy nghĩ xem, có đạo lý 
nào được gọi Di Lặc trời sanh, Thích-Ca tự nhiên ư ? 
Có một bọn thần lười, quỷ rỗi vừa thấy người có chút 
bệnh, bèn bảo : “Ông hãy buông xuôi đi !”. Đến khi bọn 
ấy mắc bệnh, đem chỗ lý hội áp dụng chẳng được. Tay 


chân co rút rối loạn, mặc sức da thịt ông đau nhức như 
dao cắt, làm chủ không được. Muôn việc lúc rẳnh rỗi 
cần phải giải quyết cho xong, đến khi mê loạn mới đắc 
dụng ! phải có ít nhiều sức tỉnh giác, chớ đợi sắp khát 
mới đào giếng. Trói tay khóa chân lại gặp chỗ cọp sói 
đuổi cắn làm sao chạy tránh, đường trước tối tăm ? Tín 
thí cúng cơm trắng thịt tươi, bây giờ bị dùi bị đánh, khổ 
thay ! khổ thay ! 


Ngày thường chỉ học tam muội (Chánh định) ở 
ngoài miệng. Nói thiền nói đạo, nạt Phật trách Tổ, đến 
chỗ này rồi hoàn toàn dùng không được. Ngày thường 
chỉ nhằm lừa người, đâu biết đến nay là tự dối mình. 
Trong địa ngục A-tỳ quyết định không thể thả ông. 


Nay sắp chìm trong thời mạt pháp, cốt phải nhờ 
sức mạnh của mình. Chư huynh đệ ! Cố gắng gánh vác 
huệ mạng Phật tiếp nối chớ để đoạn dứt. Thời nay vừa 
có một người, nửa người đi hành khước, cốt đi để xem 
sơn ngoạn cảnh, không biết tháng ngày đâu có chỜ ta, 
một hơi thở ra không trở lại đã qua đời khác, chưa biết 
cái gì là đầu mặt. Than ôi ! Khuyên các huynh đệ khi 
thân thể còn cường tráng, phải nhận được cái chỗ thấu 
hiểu cỦa mình, không bị người lừa là một phần việc 
lớn. Cái then chốt này rất là dễ dàng, tại tự ông không 
chịu nhận thôi. 


Người có chí liều chết thực tập công phu, chỉ 
ngại đạo khó hiểu rõ, khó đạt được. Đâu thể dạy ông 
biết được trên cây tự sanh bắp trầm. Ông phải tự khéo 
chuyển biến mới được. Nếu là bậc trượng phu khán 
công án, như có vị Tăng hồi Triệu Châu : “Con chó có 
Phật tánh hay không ?”. Châu đáp : “Không”. Kia đi rồi, 
trong mười hai giờ khán một chữ “Không”. Ngày tham, 
đêm tham, đi đứng ngồi nằm, chỗ mặc y ăn cơm, chỗ đi 
tiểu đi đại, tâm tâm xem nhau, chăm bẳm tỉnh sáng, chỉ 
giữ một chữ “Không”. Lâu ngày dài tháng đập thành 
một khối, bỗng nhiên tâm hoa tự sanh, ngộ được máy 
màu của Phật, Tổ bèn không bị Lão Hòa Thượng đầu 
lưỡi lừa, liền hội mở đại khẩu. 

Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang không gió nổi sóng. 
Thế Tôn giơ cành hoa cả hội đều ngơ ngác. Đến được 
chỗ ấy nói gì lão Diêm La, đến ngàn thánh còn không bì 
được ông. không tin đạo, hẳn có nhóm kỳ đặc rất tột 
như thế, việc chỈ sợ người có tâm. 


Tụng : 

Trần lao quýnh thoát sự phi thường 
Hệ bã thằng đầu tố nhất trường 
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt 
Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. 


Dịch : 

Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường 
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường 
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt 
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. 


TIỂU SỬ NGÀI HOÀNG BÁ 


Ngài hiệu Hy Vận, người tỉnh Mân (tỉnh Phước 
Kiến), Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia tại bổn châu trên 
núi Hoàng Bá. Trên trán Ngài có cục thịt nổi vun lên như 
hạt châu, âm thinh trong trẻo, ý chí đạm bạc. 

Đi dạo núi Thiên Thai, Ngài gặp một vị Tăng nói 
chuyện với nhau như đã quen biết từ xưa, nhìn kỹ là 
ngƯời Mục quang xạ. Hai người cùng đi gặp khe suối, 
nước đầy chảy mạnh, Ngài lột mũ chống gậy dừng lại, 
vị Tăng kia thúc Ngài đồng qua. 


Ngài bảo : 
- Huynh cần qua thì tự qua. 


VỊ Tăng kia liền vén y bƯớc đi trên sóng như đi 
trên đất bằng. Qua đến bờ vị Tăng kia xây lại hối : 


- Qua đây ! Qua đây ! 

Ngài bảo : 

- Dốt ! Ấy tự rõ. Tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi 
anh. 

VỊ Tăng kia khen : 

- Thật là pháp khí Đại thừa, tôi không bì kịp. 

Nói xong không thấy vị Tăng ấy nữa. 


Sau Ngài đến kinh đô nhờ người mách đến tham 
với Tổ Bá Trượng. 


Ngài hỏi Bá Trượng : 

- Từ trước Tông thừa chỉ dạy thế nào ? 
Bá Trượng lặng thính. Ngài thưa : 

- Không thể dạy người sau dứt hẳn mất. 


Bá Trượng bảo : 


- Sẽ nói riêng với ông. 

Bá Trượng đứng dậy đi vào phương trượng. 
Ngài cũng đi theo sau thưa : 

- Con đến riêng mỘt mình. 

Bá Trượng bảo : 

- Nếu vậy ông sau sẽ không cô phụ ta. 
Một hôm Bá Trượng hỏi : 

- Ở đâu đến đây ? 

Ngài đáp : 

- Nhổ nấm dưới Đại Hùng đến. 

Bá Trượng lại hỏi : 

- Lại thấy đại trùng chăng ? 


Ngài bèn làm tiếng cọp rỗng. Bá Trượng cầm búa 
thủ thế. 


Ngài liền vỗ vào chân Bá Trượng một cái. Bá 
Trượng cười to bồ đi. 


Bá Trượng thượng đường bảo đại chúng : 


- Dưới núi Đại Hùng có một đại trùng các ông 


nên xem. Lão Bá Trượng này hôm nay đích thân bỗng 
gặp và bị cắn một cái. 


Lúc Ngài ở chỗ Tổ Nam Tuyền, một hôm toàn 
chúng đi hái trà. Nam Tuyền hỏi : “Đi đâu ?” 


Ngài thưa : 

- ĐI hái trà. 

Nam Tuyền hổi : 

- Đem cái gì hái ? 

Ngài đưa con dao lên. 

Nam Tuyền bảo : 

- Đại gia hái trà đi. 

Một hôm Nam Tuyền bão Ngài : 


- Lão Tăng ngẫu hứng làm bài ca “Chăn trâu”, 
mời Trưởng Lão hòa. 


Ngài thưa : 


- Tôi tự có thầy rồi. 


Ngài từ giã đi nơi khác, Nam Tuyền tiễn đến 
cổng, cầm chiếc mũ của Ngài đưa lên hỏi : 

- Trưởng Lão thân to lớn mà chiếc mũ rất nhỏ 
vậy 2 

Ngài thưa : 

- Tuy nhiên như thế, đại thiên thế giới đều ở 
trong ấy. 

Nam Tuyền bảo : 

Vương lão sư vậy. 


Ngài bèn đỘi mũ ra đi. 


Sau, Ngài ở Hồng Châu chùa Đại An, đồ chúng 
tìm đến rất đông. 

Tướng quốc Bùi Hưu trấn Uyển Lăng lập Đại 
thiền uyển thỉnh Ngài đến thuyết pháp. Vì Ngài quá mến 
núi cũ nên để hiệu Hoàng Bá. 

Một hôm, thượng đường đại chúng vân tập, Ngài 
bảo : 

Toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng hành khước để 
cho người chê cười. ChỈ cam thấy một ngàn tám trăm 


ngƯời đi chớ không chịu sự ồn náo. Tôi khi đi hành 
khước hoặc gặp dưới rễ cỏ có một cái ấy là đem hết 
tâm tư mà xem nó. Nếu biết ngứa ngáy khả dĩ lấy đãy 
đựng gạo cúng dường. Trong lúc đó, nếu dễ dàng như 
các ông hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay. Trong 
nước Đại Đường chẳng có thiền sư sao ? 


Có một vị Tăng ra hỏi : 


- Bậc Tôn túc ở các nơi họp chúng chỈ dạy, tại 
sao nói không Thiền sư ? 

Ngài bảo : 

- Chẳng nói không Thiền, chỉ nói không Sư. Xà lê 
chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ Đại Sư có tám mươi tám 
(bốn) người ngồi đạo tràng, song được chánh nhãn của 
Mã Tổ chỉ có hai ba người, Hòa Thượng Lô Sơn là một 
trong số ấy. 

Phàm người xuất gia phải biết có sự phần từ 
trước lại. Vả như, dưới Tứ Tổ, Đại Sư Ngưu Đầu 
Pháp Dung nói ngang vẫn chưa biết then chốt hướng 
thượng, có con mắt trí này mới biện được tông đẳng tà 
chánh. Người hiện giờ không hay thể hội, chỈ biết học 
ngôn ngữ, nghĩ đến những việc trong đấy da xưng là ta 
hội Thiền. Nó có thể thay ông việc sanh tử chăng ? 


Khinh thường bậc lão túc vào địa ngục nhanh 
như tên bắn. Tôi vừa thấy người vào đến cửa liền biết 
được ông rồi. Lại biết chăng ? Cần kíp cố gắng, chớ có 
dung dị. Mặc y ăn uống mà để một đời luống qua, 
người trí chê cƯỜI. 

Ông thời gian sau hẳn sẽ bị người tục lôi đi, phải 
tự xem xa gần cái gì là việc trên mặt. Nếu hội tức là 
hội, nếu không hội thì giải tán đi. 

Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền đến hỏi : 

- Thế nào ý Tổ từ Ấn Độ sang 2 


Ngài liền đập một gậy. Đến ba phen hồi đều bị 
đập một gậy. Sau cùng Sư Lâm Tế từ giã Ngài đi nơi 
khác. Ngài dạy qua tham vấn Đại Ngu. Sau này Sư Lâm 
Tế đắc ngộ ý chỉ của Ngài. Chỗ chỉ dạy của Ngài đều 
nhắm vào bậc thượng căn, người trung và người hạ khó 
thấy được yếu chỉ. 


Đời Đường khoảng niên hiệu Đại Trung 
(847-860 TL), Ngài tịch ở núi Hoàng Bá. Nhà vua sắc 
thụy là Đoạn Tế Thiền Sư, tháp hiệu Quẳng Nghiệp. 


LỊ 


